G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


(Tờ bìa) 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
BAN THIỀN HỌC NGUYÊN THỦY 
THIỀN NGAY BÂY GIỜ 
Thiền sư Goenka, 

Tỳ khưu Pháp Thông dịch. 

Sự BÌNH yỂn nội tại, 

QUA TRÍ TUÊ NỘI TẠI. 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI GÒN 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


(Sau tờ bìa) 

Kính Dâng Hòa Thượng Hộ Tông 
Hòa Thượng Hộ Nhẫn 
(Tăng trưởng hệ phái Nam Tông) 
Tri ân: 

Thầy Viên Minh 
T.T Hộ Pháp 
T.T Giác Chánh 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Lời Giới thiệu 

Thiền sư G.N.GOENKA có nhiều kinh nghiệm về thiền định tuệ, nhất là trên lãnh vực niệm thọ. 
Những bài giảng, bài diễn thuyết hay những hướng dẫn thiền của thiền sư đi đôi với thực nghiệm 
hơn là lý thuyết suông cho nên rất bố ích cho những ai muốn tìm hiếu về pháp hành định tuệ. 

Dĩ nhiên kinh nghiệm hay nhận thức về thiền tùy thuộc vào trình độ thế chứng riêng của mỗi 
người nên độ sai biệt giữa vị này với vị kia là không thế tránh được. Giống như nhiều người 
đứng quanh một ngôi nhà, tuỳ vào vị trí mà mỗi người tả ngôi nhà mỗi khác, nếu một người 
trong số họ biết lắng nghe tất cả mô tả sai khác của những người kia thì sẽ biết được ngôi nhà 
toàn diện hơn. Cũng vậy, chỉ khi ai đó chấp theo kinh nghiệm và tư kiến riêng của mình, chỉ trích 
thấy biết của người khác thì chỉ tự hại mình mà không biết rằng chính những kinh nghiệm, 
những nhận thức sai khác này, thực ra giúp bố túc cho những phương diện còn thiếu sót của 
chúng ta rất nhiều. 

Trước khi nắm vững cốt lõi của thiền, chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng những nguyên lý cơ 
bản nhất về nó, đừng vội hành theo cảm tính hay vì một tham vọng nào đó. Tri kiến đúng sẽ giúp 
chúng ta đi hơn phân nửa hành trình giác ngộ. Neu tri kiến sai thì dù có tinh tấn hành bao nhiêu 
cũng chỉ tiến sâu hơn trên con đường lầm lạc. 

Hy vọng tập sách Thiền Ngay Bây Giờ do sư Pháp Thông dịch những bài giảng của thiền sư 
GOENKA sẽ giúp quí bạn thấy rõ hơn về mặt nhận thức cũng như kinh nghiệm pháp thiền định 
tuệ trung thực nhất của thiền nguyên thủy Phật giáo. 

Tổ Đình Bửu Long, 16/4/2007 
Hòa Thượng Viên Minh 
Trưởng Ban Thiền Học Nguyên Thủy 
Viện Nghiên Cứu Phật Học VN 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Lời Người Dịch 

Sau khi giới thiệu cuốn “Pháp Môn Niệm Thọ”, kỹ thuật Minh Sát dựa trên tinh thần Kinh Tứ 
Niệm Xứ, hiện đang do thiền sư S.N.Goenka giảng dạy, một số hành giả có hên hệ với chúng tôi 
đế xin thêm tài liệu về pháp môn này. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm 
được một cuốn sách nào với đầy đủ chi tiết hơn. May thay, anh chị Luân Mai có kéo trên mạng 
xuống một tập sách mỏng ghi lại vài bài giảng và một cuộc phỏng vấn T.s Goenka. Nhận thấy 
tài liệu này có nhiều điếm mới lạ, chúng tôi liền dịch nó chung với một số bài giảng trong hai 
cuốn “Meditation” và “The Art of Living” mà trước đây khi dịch Pháp Môn Niệm Thọ, vì dày 
quá nên chúng tôi chừa lại, và lấy tên là “Thiền Ngay Bây Giờ”(Meditation Now). 

Cũng như Pháp Môn Niệm Thọ, tập sách Thiền Ngay Bây Giờ chú trọng giải thích kỹ thuật 
thực hành Niệm Thọ, lý do tại sao truyền thống này lại xem thọ niêm là quan trọng và thực tiễn. 
Ngoài ra, trong bài phỏng vấn, TS Goenka còn trình bày quan điếm của mình về cách dạy thiền 
sao cho mọi người, dù thuộc tôn giáo hay chủng tộc nào, cũng sẵn sàng đón nhận mà không bị 
mặc cảm, trong khi vẫn tôn trọng Đức Phật và giáo lý nguyên thủy của ngài. Có lẽ đây là điếm 
mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, nhưng trên thực tế, đạo phật hoàn toàn phù họp với 
tinh thần này. Chính Đức Phật đã từng khuyên hàng đệ tử của ngài chú trọng đến việc thực hành 
để thành tựu giải thoát hơn là chấp trước vào các hình thức bên ngoài khác. Và điều này chỉ 
những ai bước vào thực hành mới có thế dễ dàng cảm thông... 

ớ phần phụ lục của cuốn sách chúng tôi Hướng Dần Kỹ Thuật Niệm Thọ và Những Giới Luật 
dành cho thiền sinh muốn tham dự những khóa thiền theo truyền thống niệm thọ. Vì theo chúng 
tôi được biết, trong thời gian sắp tới các khóa thiền niệm thọ sẽ được tố chức tại Việt Nam dưới 
sự hướng dẫn của những vị thầy trợ lý do T.s Goenka uỷ nhiệm. Mong rằng tài liệu này sẽ chuẩn 
bị cho các hành giả có một khái niệm tương đối đế khỏi bỡ ngỡ khi tham dự các khóa thiền như 
thế này. 

Cuối cùng, như các dịch phấm trước, “Thiền Ngay Bây Giờ” được thành tựu và phổ biến rộng 
rãi là nhò sự đóng góp của chư Phật tử gần xa, qua đây chúng tôi xin chân thành tri ân; 

Anh Trương Vỹ Hùng, Bùi Như Ý... đã trang bị dàn máy vi tính và tận tình chỉ dẫn chúng tôi 
cách sử dụng để có được dịch phẩm đầu tiên do tự mình đánh lấy này. 

Gia đình Hoàng Sơn & Kim Loan giúp đỡ chúng tôi về nhiều mặt, đặc biệt trong việc thiết kế 
bìa, dàn trang và xin giấy phép in ấn. 

Upãsikã Ba Lang và nhóm Phật tử hải ngoại đã cúng dường Tạng Kinh Anh Ngữ; Anh chị Luân 
Mai sưu tầm tài liệu giúp cho công việc dịch thuật của chúng tôi được dễ dàng hơn. 

Chư Phật tử gần xa, nhất là gia đình sư Phước Trí, sc Phước Huyền, cô Hồng, PT Diệu Trí đã 
hỗ trợ tịnh tài cho việc in ấn và phố biến Giáo Pháp. 

Xin chân thành cảm ơn niệm công đức và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chư thí chủ và 
gia quyến thân tâm thường an lạc. 

Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui, hạnh phúc. 

Rừng Thiền Viên Không, 

Quý Xuân năm Đinh Hợi.(21.04.2007) 

T.K Pháp Thông 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Lời Mở Đầu 

Giả sử bạn có cơ hội đế tự giải thoát mình khỏi mọi trách nhiệm của đời thường trong mười 
ngày, sống ở một nơi yên tĩnh, tách biệt với thế giới bên ngoài, đế bảo vệ bạn khỏi những khuấy 
động. Trong nơi ấy những nhu cầu vật chất căn bản như chỗ ăn, chỗ ở sẽ được cung cấp sẵn cho 
bạn, và những người phụ giúp sẽ luôn luôn sẵn sàng đế thấy rằng bạn được thoải mái một cách 
họp lý. Đối lại, bạn được trông đợi là chỉ cần tránh tiếp xúc với người khác và ngoài những họat 
động thiết yếu, bạn sẽ dành hết thì giờ thức của mình với mắt nhắm, giữ cho tâm bạn trên một 
đối tượng của sự chú tâm chọn sẵn. Liệu bạn có chấp nhận đề nghị đó không? 

Già sử bạn chỉ nghe nói rằng một cơ hội như thế có thật, và rằng những người giống như bản 
thân bạn chang những đang sẵn sàng mà còn háo hức muốn dành thì giờ nhàn rỗi của họ theo 
cách này. Bạn sẽ mô tả họat động của họ như thế nào? Có thế bạn nói rằng họ đang ngồi nhìn 
chằm hăm vào ron\ hay đang suy tư một điều gì; đó là một cách chạy trốn thực tại hay rút lui 
tinh thần; môt cách tự đê mê hay tự - xét mình; hướng nội hay nội quan. Dù hàm ý có là tiêu cực 
hay tích cực, ấn tượng chung vẫn cho thiền là một sự cô lập khỏi thế gian. Tất nhiên, có những 
kỹ thuật thiền họat động theo cách này. Song thiền không nhất thiết là một cách đào thoát. Nó 
cũng còn là một phương tiện cho chúng ta chạm trán với thế gian đế hiếu rõ nó và hiểu chính 
chúng ta. 

Mỗi người chúng ta dường như đã bị quy định để tin rằng thế giới thực nằm ở bên ngoài, rằng 
cách đế sống trong cuộc đời là phải tiếp xúc với hiện thực bên ngoài, bằng cách tìm kiếm những 
dữ liệu vật chất và tinh thần đưa vào, từ bên ngoài. Hầu hết chúng ta chưa bao giờ lim tâm đến 
những tiếp xúc bên ngoài nhiêu khê ấy đế thấy ra những gì xảy ra bên trong (chúng ta). Ý tưởng 
làm thế nghe tựa hồ như đang chọn lối bỏ ra hàng giờ đế nhìn vào mẫu thử nghiệm trên màn hình 
vô tuyến vậy. Chúng ta thích khám phá mặt bên kia của mặt trăng hay tận dưới đáy đại dương 
hơn là khám phá những chiều sâu ấn tàng bên trong chúng ta. 

Nhưng thực sự vũ trụ hiện hữu cho mỗi người chúng ta chỉ khi chúng ta kinh nghiệm được nó 
với thân và tâm (của chúng ta). Vũ trụ không ở nơi đâu khác, nó luôn luôn ở ngay hiện tại. Bằng 
cách khám phá thực tại đang là của chúng ta, chúng ta có thế khám phá thế gian. Trừ phi chúng 
ta thấm sát thế gian bên trong bằng không chúng ta chang bao giờ hiếu được thực tại - chúng ta 
sẽ chỉ biết những điều chúng ta tin về nó, hay những khái niệm tri thức của chúng ta về nó. Tuy 
nhiên, nhờ quan sát chính mình chúng ta có thế đi đến cái biết trực tiếp về thực tại và biết cách 
đương đầu với nó theo hướng tích cực và sáng tạo nhất. 

Một phương pháp khám phá thế gian bên trong là thiền Vipassanã hay thiền Minh Sát như đã 
được thiền sư Goenka dạy. Đây là một cách rất thực tiễn đế khảo sát thực tại của chính bản thân 
và tâm chúng ta, đế phanh phui và giải quyết hết những vấn đề ẩn tàng ở đó, để khai mở những 
tiềm lực chưa dùng đến và hướng nó vào sự tốt đẹp của bản thân và sự tốt đẹp của mọi người. 
Vipassanã có nghĩa là “tuệ giác” trong tiếng Pãli cố của Ân Độ. Nó được xem là tinh yếu của 
giáo pháp Đức Phật, là sự thực nghiệm những chân lý hay sự thực mà ngài nói về. Tự thân Đức 
Phật đã đạt đến kinh nghiệm ấy bằng việc hành thiền, và do đó thiền là những gì chủ yếu ngài 
giảng dạy. Có thể nói những lời của ngài là những lưu tích về kinh nghiệm của ngài trong thiền, 
cũng như những hướng dẫn chi tiết về cách hành thiền như thế nào đế đạt được mục đích mà 
ngài đã đạt, đó là thực chứng chân lý. 

Phần lớn những điều này đã được chấp nhận một cách rộng rãi, nhưng vấn đề còn lại là làm thế 
nào đế hiếu và hành theo được những chỉ dẫn mà Đức Phật đưa ra. Trong khi những lời dạy của 


' Nhìn rốn muốn nói đến cách người hành thiền khi ngồi, đầu hơi cúi xuống, như đang nhìn vào rốn. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


ngài được lưu trữ trong các bản kinh mà tính xác thực của nó đã được công nhận, thì sự giải 
thích về những hướng dẫn hành thiền của Đức Phật lại là khó nếu không có bối cảnh của một sự 
thực hành đang tồn tại. 

Nhưng nếu một kỹ thuật hiện hành đã được duy trì qua không biết bao nhiêu thế hệ, đem lại 
chính cái kết quả mà Đức Phật đã mô tả, và nếu kỳ thuật ấy tuân theo chính xác những chỉ dẫn 
của ngài đồng thời còn làm sáng tỏ những điếm mà từ lâu dường như còn lờ mờ trong đó, kỹ 
thuật ấy chắc chắn đáng được xem xét. Vipassanã là một phương pháp như thế. Đó là một kỹ 
thuật đặc biệt ở tính giản dị của nó, ở chỗ phi giáo điều của nó, và trên hết ở kết quả mà nó đem 
lại. 

Thiền Vipassanã được dạy trong các khóa thiền mười ngày, mở ra cho bất cứ ai thực lòng muốn 
học hỏi kỹ thuật và những ai về phương diện thân và tâm thích họp đế hành như vậy. Trong 
mười ngày, những người tham dự phải ở lại tại khu vực khóa thiền, không tiếp xúc với thế giới 
bên ngoài. Họ tránh cả việc đọc và viết sách, cũng như ngưng lại những sinh họat tôn giáo 
thường ngày của họ, làm việc chính xác theo những hướng dẫn đã đưa ra. Trong suốt thời gian 
khóa thiền họ tuân thủ một căn bản giới luật bao gồm việc sống độc thân và tiết chế hết thảy các 
loại gây say. Họ cũng phải giữ yên lặng giữa họ trong chín ngày đầu khóa thiền, mặc dù họ được 
phép tự do thảo luận những vấn đề với người thầy và những vấn đề hên quan đến vật chất với 
những người quản lý. 

Trong ba ngày rưỡi đầu những người tham dự sẽ thực hành một bài tập định tâm. Đây là giai 
đoạn dự bị cho kỹ thuật Minh Sát thích hợp, được giới thiệu vào ngày thứ tư của khóa thiền. 
Những bước thêm nữa trong việc thực hành sẽ được hướng dẫn mỗi ngày, sao cho đến cuối khóa 
thiền toàn bộ kỹ thuật xem như đã được giới thiệu hết nét đại cương. Vào ngày thứ mười sự yên 
lặng chấm dứt, các thiền sinh dần dần chuyến trở lại với lối sống hướng ngoại nhiều hơn. Khóa 
thiền kết thúc vào ngày thứ mười một. 

Kinh nghiệm của mười ngày thiền rất có thế chứa đựng một số ngạc nhiên cho hành giả. Trước 
tiên, có lẽ thiền là một công việc thật vất vả! Quan niệm chung thường cho rằng thiền là một loại 
thư giãn hay ù lì không họat động, chang mấy chốc đã chứng tỏ là một quan niệm sai lầm. Người 
hành thiền cần phải có một sự áp dụng hên tục đế sáng suốt hướng đến các tiến trình tâm theo 
một cách đặc biệt. Những hướng dẫn của người thầy là đế nhắc thiền sinh làm việc với sức tinh 
tấn đầy đủ nhưng không chút căng thắng. Tuy nhiên, cho đến khi họ biết cách làm thế nào đế 
được như vậy, sự luyện tập có thế đã làm cho họ chán nản hoặc thậm chí kiệt cả sức. 

Một ngạc nhiên khác, đó là mới đầu những tuệ giác có được do sự tự - quán chiếu rất có thể 
không phải hoàn toàn dễ chịu và sung sướng gì. Bình thường chúng ta có tính cách rất chọn lọc 
trong cái nhìn của chúng ta về chính bản thân mình. Khi chúng ta nhìn vào một tấm gương chúng 
ta cấn thận tạo cho mình một điệu bộ đẹp nhất, một ấn tượng dễ ưa nhất. Cũng thế, mỗi người 
chúng ta ai cũng có một hình ảnh trong tâm về chính mình, hình ảnh ấy nhấn mạnh đến những 
phấm chất đáng ngưỡng mộ nhất, giảm thiểu tối đa những khuyết điểm, và bỏ đi hoàn toàn một 
số mặt của nhân cách chúng ta. Chúng ta thấy cái hình ảnh mà chúng ta muốn thấy, chứ không 
phải hiện thực. Nhưng thiền Vipassanã là một kỹ thuật nhằm quan sát thực tại từ mọi góc độ. 
Thay vì biên tập cấn thận hình ảnh của chính mình, người hành thiền đối diện với toàn bộ sự 
thực không qua kiếm duyệt. Một vài phương diện của sự thực ấy chắc chắn sẽ khó chấp nhận. 

Thỉnh thoảng, sự thế dường như rằng, thay vì qua hành thiền chúng ta tìm được sự bình yên nội 
tại, chúng ta lại chang thấy gì ngoài sự giao động bất an. Mọi thứ trong khóa thiền có vẻ như 
không thể thực hiện được, không thể chấp nhận được: thời khóa biểu nặng nề, rồi tiện nghi, giới 
luật, những chỉ dẫn và lời khuyên của người thầy, và cả tự thân kỹ thuật cũng thế. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Tuy nhiên một ngạc nhiên khác, đó là những khó khăn rồi cũng qua đi. ớ một điếm nào đó nguời 
hành thiền học đuợc cách thực hiện những nỗ lực sự tỉnh giác trong trạng thái buông xả, một sự 
quan tâm không dính mắc. Thay vì chiến đấu, họ bị lôi cuốn vào pháp hành. Giờ đây, những bất 
túc của tiện nghi duờng nhu không quan trọng, giới luật trở thành một hỗ trợ vô cùng lợi ích, 
thời gian qua đi một cách nhanh chóng không còn đế ý. Tâm càng lúc càng trở nên yên lặng nhu 
một hồ nuớc ở vùng núi lúc bình minh, phản chiếu rõ cảnh vật xung quanh nó và đồng thời hiến 
lộ chiều sâu của nó cho những ai quan sát kỳ hơn. Khi sự trong sáng này đến, từng khoảnh khắc 
sẽ tràn đầy sự khắng định, tuơi đẹp và bình yên. 

Nhu vậy, nguời hành thiền khám phá ra rằng kỹ thuật thực sự hiệu quả. Mỗi buớc tiếp nối duờng 
nhu là một cú nhảy vọt, thế nhung họ lại thấy mình có thế làm đuợc điều đó. Vào cuối ngày thứ 
muời họ mới thấy rõ rằng từ lúc bắt đầu khóa thiền đến giờ mình đã trải qua một cuộc hành trình 
dài đến nhu thế nào. Có thế nói nguời hành thiền đã trải qua một quá trình tuơng tự như một ca 
phẫu thuật, để mo một vết thương đầy mủ vậy. cắt banh vết thương và ép mạnh trên đó đế loại 
bỏ chất mủ ra sẽ rất đau đớn, nhưng nếu không làm như thế vết thương sẽ chang thế nào lành. 
Một khi chất mủ được loại ra, bạn thoát khỏi nó, và cũng thoát cái khố do nó tạo ra, đồng thời 
phục hồi lại sức khoẻ đầy đủ. Tương tự, nhờ trải qua khóa thiền mười ngày, người hành thiền 
làm cho tâm nhẹ bớt những căng thắng của nó, và hưởng được sự lành mạnh tinh thần lớn lao 
hơn. Tiến trình Vipassanã đã tạo ra những thay đối tận sâu bên trong, những thay đối mà sau khi 
kết thúc khóa thiền vẫn tiếp tục tồn tại. Người hành thiền thấy rằng bất cứ sức mạnh tinh thần 
nào có được trong suốt khóa thiền, bất cứ những gì đã học, đều có thể đem áp dụng trong đời 
sống hằng ngày vì lợi ích của bản thân và vì lợi ích của tha nhân. Cuộc sống trở nên ngày càng 
hòa họp hơn, hiệu quả hơn và hạnh phúc hơn. 

Kỹ thuật Vipassanã do thiền sư Goenka giảng dạy là kỹ thuật mà ông đã học từ thầy của ông, cố 
thiền sư Sayagyi u Ba Khin, Miến Điện, thiền sư u Ba Khin học từ Saya u Thet, một vị thiền sư 
nối tiếng ở Miến Điện tiền bán thế kỷ vừa qua. Và Saya u Thet là học trò của Ledi Sayadaxv, 
một vị thiền sư và học giả nối tiếng của Miến Điện cuối thế kỷ mười chín và đầu thế kỷ hai 
mươi. Truy nguyên thêm, dù không có lưu trữ tên tuối các bậc thầy của các truyền thống thọ 
niệm này, nhưng những người hành nó vẫn tin rằng thiền sư Ledi Sayadaw đã học thiền 
Vipassanã từ các bậc thầy theo đúng truyền thống và đã gìn giữ nó qua bao thế hệ kế từ những 
thời xa xưa, khi lời dạy của Đức Phật đầu tiên được truyền vào Miến Điện. 

Tất nhiên kỹ thuật phù họp với những chỉ dẫn của Đức Phật về thiền, với văn nghĩa giản dị nhất, 
chính xác nhất của những lời ngài dạy. Và quan trọng nhất, nó đưa ra những kết quả được xem là 
tốt đẹp, cụ thể và tức thời. 

Tập sách này không phải là cuốn cấm nang tự học đế cho mọi người tự hành thiền Vipassanã, và 
những người sử dụng nó theo cách này được xem như đã tiến hành một cách hoàn toàn liều lĩnh. 
Kỹ thuật chỉ nên học trong một khóa thiền nơi đây có một môi trường thích hợp hỗ trợ người 
hành thiền và một người hướng dẫn đã được huấn luyện đúng đắn. 

Nói chung thiền là một vấn đề nghiêm túc, đặc biệt là kỹ thuật thiền Vipassanã, kỹ thuật vốn hên 
quan đến những chiều sâu của tâm. Không nên tiếp cận nó một cách khinh suất hoặc cấu thả. 
Neu như việc đọc cuốn sách này khích lệ bạn muốn thử hành thiền Vipassanã, bạn có thể hên lạc 
với các địa chỉ liệt kê ở cuối cuốn sách đế tìm xem khi nào và ở đâu những khóa thiền này được 
tổ chức. 

Mục đích ở đây chỉ là muốn đưa ra một nét đại cương về phương pháp Vipassanã như nó đã 
được thiền sư S.N.Goenka giảng dạy, với hi vọng rằng điều này sẽ mở rộng sự hiểu biết của bạn 
về giáo pháp của Đức Phật và về kỹ thuật thiền được xem là tinh yếu của giáo pháp. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


BỨC THÔNG ĐIỆP CHUNG VỀ HÒA BÌNH 

Bài nói chuyện của S.N.Goenka tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Hòa Bình Thế Giới Thiên 
Niên Kỷ (Thứ 3). 

Cuối thảng Tám năm 2000, Goenkajf đã tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh về Hòa Bình Thế Giới 
Thiên Niên Kỷ, một hội nghị quy tụ hơn 1000 nhà lãnh đạo tinh thần và tôn giáo trên thế giới. 
Bài nói chuyện này được nói trước các đại biêu tại một buôi họp trong Sảnh Đường của Đại Hội 
Đồng Liên Hiệp Quốc, dưới sự bảo trợ của ngài Tống Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Mục 
đích của buốt họp là nhằm cố xuỷ lòng khoan dung, nuôi dưỡng hòa bình, và khuyến khích sự 
đối thoại giữa các tôn giáo. Với rất nhiều điếm khác nhau được đưa ra, khả năng bất đồng được 
xem là mạnh mẽ. Trong phần trình bày của mình trước các đại biếu, Goenkaji đã cố gắng làm 
nối bật những gì mà họ có chung, những gì mà đạo lộ tu tập tinh thần của các tôn giáo có chung 
đó là Pháp (Dhamma) phô quát. Những nhận xét của ông đã được các đại biêu tiêp nhận với sự 
hoan hô không dứt. 

Các bạn hữu, các vị lãnh đạo tinh thần và tôn giáo trên thế giới thân mến; Đây là một cơ hội 
tuyệt vời, nếu tất cả chúng ta cùng kết họp và phục vụ nhân loại. Tôn giáo chỉ là tôn giáo khi nó 
kết họp; nếu nó phân chia chúng ta, nó không còn là tôn giáo nữa. 

Rất nhiều ý kiến đã đuợc nêu ra ở đây, cả tán thành lẫn chống đối, về vấn đề cải đạo. Chẳng 
những tôi không chống đối lại việc cải đạo mà còn ủng hộ - nhung với tôi sự cải đạo không phải 
từ một tố chức tôn giáo này sang một tố chức tôn giáo khác. Không, sự cải đạo phải từ khố đau 
sang hạnh phúc, từ độc ác sang từ bi. Đó là sự cải đạo ngày nay chúng ta cần đến, và đó là những 
gì mà ở cuộc họp này chúng ta nên tìm cách đê có đuợc thành tựu. 

Vùng đất An Độ cố xua không những đã đua ra một bức thông điệp về hòa bình và hòa họp cho 
thế giới, cho toàn thế nhân loại, mà có còn làm hơn thế nữa: nó đua ra một phuơng pháp, một kỹ 
thuật đế thành tựu sự bình an và hòa họp ấy. Đối với tôi duờng nhu rằng nếu chúng ta muốn có 
sự bình an trong xã hội loài nguời, chúng ta không thế không luu tâm đến cá nhân. Neu không có 
sự bình an trong tâm của mỗi nguời, tôi không hiểu làm thế nào chúng ta có thế có đuợc bình an 
trên thế giới. Neu tôi có một tâm tháo động, luôn luôn đầy ắp những nóng giận, sân hận, ác ý và 
thù nghịch, làm thế nào tôi có thế đóng góp sự bình an cho thế gian? Tôi không thế bởi vì chính 
bản thân tôi không có sự bình an ấy. Do đó các bậc giác ngộ thuờng nói ''Trước hết hãy tìm sự 
bình an noi chính bạn". Chúng ta phải xét xem trong bản thân mình có thực sự bình an chua đã. 
Các bậc hiền thánh của thế gian từng khuyên "Hãy hiếu biết chinh mình". Ỷ nghĩa của lời 
khuyên ấy không chỉ là biết mình ở mức tri thức, hay chấp nhận nó vì tình cảm hoặc đức tin, mà 
phải thực chứng bằng sự trải nghiệm ở mức thực tiễn. Khi bạn trải nghiệm sự thực về chính con 
nguời bạn, trong chính bản thân bạn, ở mức thực tiễn, những vấn đề của cuộc sống sẽ tìm ra giải 
pháp của chúng. 

Bạn bắt đầu hiếu quy luật của tự nhiên (thiên nhiên) - hay, nếu bạn thích, có thể gọi đó là quy 
luật của Thuợng Đe Toàn Năng. Quy luật này có thế áp dụng chung cho tất cả mọi nguời: Khi tôi 
phát ra sân hận, ác ý, hoặc thù nghịch, tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên của tâm sân hận ấy. Tôi là nạn 
nhân đầu tiên của chính cái sân hận hoặc thù nghịch mà tôi phát ra ở bên trong ấy. Truớc tiên tôi 
tự hại mình, và chỉ sau đó tôi mới bắt đầu làm tốn hại đến những nguời khác. Đây là quy luật tự 
nhiên. Neu tôi quan sát trong tự thân, tôi sẽ phát hiện ra rằng ngay khi có một tiêu cực nào đó 
nảy sinh trong tâm, liền tạo ra một phản ứng vật lý: thân tôi trở nên nóng bức và bắt đầu thiêu 


^ Goenkaji hay Ngài Goenka, là cách gọi tôn kính. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


đốt; tim tôi đập nhanh và căng thẳng; tôi thực sự đau khố. Khi tôi phát ra trạng thái tiêu cực và bị 
đau khố nhu vậy, tôi không giữ nó cho riêng mình; thay vào đó tôi lại trút nó lên nguời khác. Tôi 
làm cho cả bầu không khí quanh tôi căng thắng đến nỗi mà bất kỳ ai tiếp xúc với tôi cũng trở nên 
đau khố. Mặc dù tôi nói về bình an và hạnh phúc, song cái quan trọng hơn lời nói vẫn là những 
gì đang diễn ra bên trong tôi. Và nếu tâm tôi thoát khỏi tiêu cực, quy luật của tự nhiên cũng bắt 
đầu làm việc. Giây phút tôi không có tiêu cực trong tâm, thiên nhiên - hay tôi: tôi cảm thấy thật 
bình an. Điều này tôi cũng quan sát ở bên trong mình. 

Bất luận tôn giáo, truyền thống, hay xứ sở của bạn là gì, khi bạn phá vỡ quy luật tự nhiên và phát 
ra sự tiêu cực trong tâm, bạn chắc chắn phải đau khố. Thiên nhiên tự nó sẽ đua ra sự trừng phạt. 
Những ai phá vỡ hay vi phạm những qui luật của thiên nhiên sẽ cảm thọ cái khố của hỏa ngục 
trong họ, ngay hiện tại. Hạt giống họ gieo hôm nay là hạt giống của hỏa ngục, và những gì chờ 
đợi họ sau khi chết sẽ không là gì khác ngoài lửa địa ngục. Tuơng tự, theo quy luật tự nhiên, nếu 
tôi giữ cho tâm mình trong sạch, đầy lòng từ ái và bi mẫn, tôi sẽ huởng hạnh phúc của cõi trời ở 
bên trong (bản thân) ngay hiện tại. Và hạt giống mà tôi gieo sẽ thiên lạc nhu quả của nó sau khi 
chết. Dù tôi có tự gọi mình là một nguời Ân giáo, một nguời Hồi giáo hay một nguời Thiên 
Chúa giáo... thì cũng không làm khác đi đuợc: con nguời là con nguời; tâm con nguời là tâm 
con nguời. 

Sự cải đạo đuợc xem là cần thiết ngày hôm nay là làm sao chuyến từ tình trạng bất tịnh của tâm 
sang sự thanh tịnh của tâm. Và sự cải đạo này sẽ chuyển đối con nguời theo những cách vô cùng 
kỳ diệu. Đó không phải là trò ma thuật hay phép lạ gì; đây là một khoa học về sự quan sát thuần 
túy những tuơng tác của tâm và vật chất hay danh và sắc bên trong tự thân. Bạn quan sát để thấy 
tâm cứ hên tục ảnh huởng đến thân vật lý nhu thế nào, và thân ảnh huởng đến tâm ra sao. Qua sự 
quan sát kiên nhẫn, quy luật của tự nhiên sẽ trở nên rõ ràng; bất cứ khi nào bạn phát ra tâm tiêu 
cực, bạn bắt đầu khố đau; và bất cứ khi nào bạn thoát khỏi tiêu cực, bạn liền huởng đuợc sự bình 
an và hòa họp. Kỹ thuật tự quan sát (bản thân) này bất kì ai cũng có thế thực hành đuợc cả. 

Đuợc dạy bởi Bậc Giác Ngộ vào những thời xa xua Ân Độ, kỹ thuật đã lan truyền khắp nơi trên 
thế giới. Và cho đến ngày hôm nay, con nguời từ những cộng đồng khác nhau, từ những truyền 
thống và tôn giáo khác nhau đã đến học kỹ thuật này, và đều nhận đuợc những lợi ích nhu nhau. 
Họ có thế cứ tiếp tục tự gọi mình là nguời theo Ân giáo, Phật giáo, Hồi giáo hoặc Thiên Chúa 
giáo.. .Những cái mác tôn giáo này không quan trọng; con nguời là con nguời. Cái khác là ở chỗ 
qua việc thực hành họ trở thành con nguời phát triến tinh thần thực thụ, một con nguời đầy lòng 
từ ái và bi mẫn. Những gì họ đang làm đều có lợi ích cho chính bản thân họ và cho những nguời 
khác. Khi ai đó phát ra sự bình an trong tâm, toàn bộ bầu không khí quanh con nguời ấy đuợc 
thấm nhuần với những rung động cùa bình an, và bất kỳ ai gặp gỡ con nguời ấy cũng huởng 
đuợc sự bình an. Sự thay đổi về mặt tâm linh này là sự cải đạo đích thực mà chúng ta cần phải 
có. Ngoài nó ra không có sự cải đạo nào khác ý nghĩa hơn. 

Tôi xin đuợc đọc cho quý vị nghe một bức thông điệp nhân ái mà Ân Độ gởi cho thế gian. Đuợc 
khắc trên đá 2300 năm truớc, bức thông diệp này là những lời nhắn nhủ của Đại Đe Asoka (A- 
Dục), một nhà cai trị lý tuởng, giải thích cách cai trị của ông. ông nói với chúng ta, ‘Ta không 
nên chỉ biết tôn vinh tôn giáo của mình và miệt thị tín ngưỡng cửa người khác”. Đây là một 
bức thông điệp quan trọng cho thời đại chúng ta. Do chỉ trích các truyền thống khác và khăng 
khăng rằng truyền thong của mình là tốt đẹp nhất, chúng ta đã tạo ra những khó khăn cho nhân 
loại. Asoka tiếp tục, ‘'Thay vào đó ta nên tôn vinh các tôn giáo khác vì lý do này hay lý do 
khác”. Mỗi tôn giáo xứng đáng với tên gọi khi nó có một bản chất hiền thiện của từ ái, bi mẫn và 
thiện chí. Chúng ta nên tôn vinh tôn giáo vì bản chất này. Hình thức bề ngoài luôn luôn khác 
nhau; có rất nhiều những dị biệt trong các hình thức lễ nghi, hay tín nguỡng. Chúng ta không cãi 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


nhau về những điểm ấy, mà thay vào đó là sự chú trọng vào bản chất nội tại của nó. Như Asoka 
nói, “Z)o biết tôn vinh các tôn giáo khác ta không nhũng giúp cho tôn giáo của mình phát 
triển, mà cũng còn giúp cho tôn giáo của những người khác phát triển. Bằng làm ngược lại, 
ta đã đào mồ chồn tôn giáo của chúng ta, và cũng làm tổn hại đến các tôn giáo khác". 

Có thế xem đây là lời cảnh báo nghiêm túc cho tất cả chúng ta. Bức thông điệp nói tiếp, “Mộí 
người tôn vinh tôn giáo mình và chỉ trích các tôn giáo khác, họ có thể làm điều này do sùng 
kính tôn giáo của mình, nghĩ rằng ‘Ta sẽ tán dương tôn giáo của ta’, nhưng hành động của 
người ẩy đã làm tổn hại tôn giáo của họ trầm trọng hơn". 

Cuối cùng, Asoka giới thiệu bức thông diệp về quy Luật Phổ Quát, bức thông điệp của Pháp 
(Dhamma): Mọi người hãy lẳng nghe: “Hòa thuận là tốt, không nên cãi vả, chỉ trích nhau. 
Tất cả mọi người phải biết sẵn lòng lắng nghe giáo lý mà những người khác công bo". Thay 
vì bất hòa và chỉ trích, chúng ta hãy xem trọng phần cốt lõi trong lời dạy của mỗi tôn giáo và lúc 
đó chúng ta sẽ có bình an thực sự, hòa hợp thực sự. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


HẬN THÙ KHÔNG BAO GIỜ HÓA GIẢI ĐƯỢC HẬN THÙ 

Sau những cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011 ở nước Mỹ, Goenkajfđã viết 
bức thông điệp sau để xuất bản ở mục “Thư Tín Thiền Minh Sát”. 

Thảm họa vừa rồi ở Nữu ước và Hoa Thịnh Đốn đã làm rúng động tất cả chúng ta. Chúng ta rất 
đau buồn cho những nạn nhân của thảm họa này. Và chúng ta cũng lấy làm buồn cho tất cả 
những con người vô tội đang phải sống trong bóng dáng của sự sợ hãi sau hậu quả của thảm họa 
này. 

Khi có bóng toi thì ánh sáng cần đến, 

Hành động khủng khiếp vừa qua đã khiến chúng ta phải lưu ý đến mặt đen tối của kỷ nguyên 
hiện đại. Nó cũng đặt lòng can đảm của chúng ta vào sự thử thách đế đối diện với tình trạng bi 
thảm này. Tôi chắc rằng mỗi hành giả Minh Sát hắn đã phát ra lòng từ ái và bi mẫn đối với tất cả 
những nạn nhân của thảm họa vừa qua. Chúng ta ước mong rằng những kẻ thủ phạm sẽ tỉnh ngộ 
lại và không tái diễn những tội ác như vậy nữa. Chúng ta lên án tội ác nhưng vẫn chỉ có lòng bi 
mẫn với kẻ gây tội. Chúng ta hiểu Quy Luật Phố Quát của Tự nhiên, như Đức Phật đã dạy, “Hận 
thù không diệt được hận thù, chỉ có tình thương mới diệt được hận thù, Đây là định luật vĩnh 
hằng”. Định luật này không liên quan gì đến Thiên Chúa giáo, Ân giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Do 
Thái giáo hay bất kỳ “giáo’ nào khác. Tất cả những người yêu chuộng hòa bình đều hiểu điều 
này. Và ai là người không mong muốn hòa bình? Khi hàng triệu người trên thế giới chào nhau 
với: Salaam walekum - “Cầu mong hỏa bình luôn ở với bạn” họ làm như vậy với cùng một lòng 
yêu mến hòa bình như nhau. Thầy Tôi, Sayagyi u Ba Khin, thường nói rằng, “Sự thanh tịnh của 
tâm là mâu số chung lớn nhất của mọi tôn giáo”. Không người nào với tâm thanh tịnh lại có thế 
cho phép mình làm những hành động hèn nhát như vậy. 

Sẽ là một thảm họa to lớn khác nếu biến cố này tạo ra một làn sóng căm ghét đối với một cộng 
đồng đặc biệt nào đó. Kẻ tội bao giờ cũng rất ít so với người dân bình thường của một xã hội. 
Pháp (Dhamma) không phải giảng đế khiến trách những người vô tội. Sự phân chia xã hội loài 
người thành những khu vực tôn giáo là ngược lại với Pháp. Pháp không bao giờ phân chia mà chỉ 
kết hợp. Đây chính là lúc đế cho chúng ta bày tỏ tình đoàn kết với muôn vàn người Hồi giáo và 
Á Rập yêu chuộng hòa bình. Đức Phật thường nói rằng mọi đức tính tốt và xấu đều tìm thấy 
trong tất cả các giai cấp của xã hội. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Chớ đế cho hành động hèn nhát 
của một vài người ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về cả một tôn giáo. Chúng ta phải sống 
thật hòa bình trong giờ phút khủng hoảng này. “Phúc thay là những sứ giả hòa bình: vì họ sẽ 
được gọi là con của Thượng Đe”! 

Chúng ta biết rằng tất cả những hành động như vậy đều là sản phấm của sân hận và vô minh. Bởi 
thế chúng ta phải làm sao đế loại trừ được những bất tịnh này ra khỏi tâm mọi người. Tất cả 
chúng ta hãy cùng nhau hành thiền và rải lòng từ ái cho tất cả những nạn nhân của thảm họa vừa 
qua ở Nữu ước và Hoa Thịnh Đốn cũng như cho tất cả mọi người trên thế giới. 


^ Xem lại chú thích trước 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Ý NGHĨA CỦA HẠNH PHÚC 

Phỏng theo bài nói chuyện của Goenkaji tại Diễn Đàn Kinh Te Thế Giới (World Economic 
Porum), Davos, Switzerland (Thụy Sỹ), tháng Giêng, năm 2000. 

Những người đang tham dự diễn đàn này đều nằm trong nhóm người đặc biệt trên hành tinh của 
chúng ta. Nói chung họ nằm trong số những người giàu có nhất, có quyền lực nhất, thành đạt 
nhất trên thế giới. Ngay cả việc được mời tham dự Diễn Đàn Kinh Te Thế Giới này cũng được 
xem như sự công nhận về những địa vị xuất chúng mà mỗi người tham dự đã đạt đến trong số 
những người ngang hàng với họ. Khi một người có tất cả sự giàu sang, quyền lực và địa vị mà 
bất kỳ ai cũng từng mong ước, họ có nhất thiết hạnh phúc không? Liệu tất cả những sự thành đạt 
và tự mãn mà họ đeo mang ấy có phải là “có tất cả” rồi không? Hay còn có một mức độ hạnh 
phúc to lớn hơn nữa con người có thế thành tựu? 

Hạnh phúc là một trạng thái phù du. Nó trôi qua rất nhanh; khoảnh khắc này có mặt khoảnh khắc 
kế đã ra đi. Ngày nào mà mọi sự diễn tiến tốt đẹp với công việc của bạn, với tài khoản và gia 
đình của bạn, ngày ấy có hạnh phúc. Nhưng cái gì sẽ xảy ra khi điều bạn không mong muốn ập 
đến? Khi một điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài quyền kiếm soát của bạn xảy ra làm xáo trộn hạnh 
phúc và hòa họp của bạn? 

Mỗi người trên thế gian, bất kể quyền lực và địa vị của họ, đều sẽ trải qua những giai đoạn trong 
đó những hoàn cảnh phát sinh được xem là nằm ngoài sự kiếm soát của họ và không theo ý thích 
của họ. Nó có thể là việc bạn khám phá ra rằng mình đang mắc một chứng bệnh hiếm nghèo; có 
thế là cái chết hay cơn bạo bệnh của một người gần gũi và thân thiết của bạn, cũng có thể là 
chuyện ly dị hay bạn phát hiện ra vợ (chồng) của mình ngoại tình. Đối với người dam mê sự 
thành công trong cuộc đời, có thế chỉ đơn giản là một sự thất bại nào đó, chẳng hạn như một 
quyết định làm ăn sai lầm, công ty của bạn bị mua lại và kết quả là bạn mất việc, bị thất cử, 
người nào khác được đề bạt vào địa vị bạn mong muốn, hay con cái của bạn bỏ nhà ra đi, hoặc 
nó bác bỏ hết mọi giá trị mà bạn trân quý. Bất kế bạn có giàu sang, thanh thế và quyền uy bao 
nhiêu chăng nữa cũng mặc, những sự kiện không mong muốn và thất bại như vậy thường tạo ra 
tình trạng đau khố khôn xiết. 

Ke đến là vấn đề: làm thế nào đế đương đầu với những giai đoạn bất hạnh ấy, nếu không nó sẽ 
làm hỏng đi một cuộc sống lý tưởng? Những giai đoạn như thế chắc chắn sẽ đến ngay cả đối với 
một cuốc sống được xem là may mắn nhất. Bạn có xử sự được bằng một thái độ quân bình và 
buông xả hay bạn sẽ phản ứng lại bằng sân hận đối với tình trạng khố đau mà bạn đang nếm trải? 
Bạn có mong muốn được trở lại cái hạnh phúc trước đó của bạn không? Thêm nữa, khi bạn bị 
đắm trước vào hạnh phúc và vào những gì luôn luôn diễn ra theo cách bạn muốn, thì cái khố khi 
mọi sự không xảy ra theo ý bạn thậm chí còn trở nên to lớn hơn nữa. Thực sự là nó trở nên 
không thế chịu đựng nối. Nó thường làm cho chúng ta phải dùng đến rượu để đối phó với những 
tình huống bất toại nguyện và chán chường ấy, và có khi còn dùng đến thuốc ngủ để có được sự 
nghỉ ngơi mà chúng ta cần hầu tiếp tục chịu đựng. Trong khi đó chúng ta vẫn nói với thế giới bên 
ngoài và chính bản thân mình rằng chúng ta cực kỳ hạnh phúc vì sự giàu sang, quyền lực và địa 
vị của chúng ta. 

Tôi xuất thân từ một gia đình thương buôn và từng là một chủ doanh nghiệp cũng như thương 
gia từ lúc còn thiếu thời. Tôi đã xây dựng những nhà máy đường, nhà máy dệt, những xí nghiệp 
dệt chăn mền và thành lập các hãng xuất nhập khấu có văn phòng ở khắp mọi nơi trên thế giới. 
Trong quá trình ấy, tôi làm ra rất nhiều tiền. Tuy nhiên, tôi cũng nhớ rõ mồn một cách tôi đã 
phản ứng như thế nào đối với những sự kiện trong công việc làm ăn của tôi cũng như đời tư của 
tôi trong suốt những năm ấy. Hằng đêm, nếu tôi không thành công trong một công việc mua bán 
nào đó ngày hôm ấy, tôi sẽ nằm trằn trọc hàng giờ đế hình dung ra những gì đã đưa đến sai lầm 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


và những gì tôi cần phải làm lần tới. Ngay cả nếu tôi có đạt được thành công lớn ngày hôm đó tôi 
cũng sẽ nằm thao thức đế tận hưởng sự mỹ mãn do tài năng của mình đem lại. Trong khi tôi nếm 
mùi thành công, kinh nghiệm ấy cũng chẳng phải là hạnh phúc hay sự bình an của tâm. Tôi thấy 
rằng sự bình an hên quan rất mật thiết với hạnh phúc và tôi thường chang có cả hai, bất kể đến 
tiền bạc và địa vị của tôi như một nhà lãnh đạo trong cộng đồng. 

Tôi nhớ có một bài thơ rất được ưu chuộng hên quan tới vấn đề đang bàn này. 

De thay sống vui tươi; 

Khi dòng đời êm trôi, 

Như bài ca ngọt ngào. 

Nhưng con người xứng đáng, 

Là người có thê cười, 

Khi mọi việc tiêu vong. 

Mỗi người trong chúng ta sẽ đối phó như thế nào với những giai đoạn mà mọi việc đi đến “tiêu 
vong” hay thất bại hoàn toàn ấy mới là yếu tố chính của “ý nghĩa của hạnh phúc”, bất kế đến tiền 
bạc, quyền lực và thanh thế của chúng ta. 

Mọi người ai cũng muốn sống một cuộc sống hạnh phúc và đó là một nhu cầu cơ bản của con 
người. Muốn như vậy, ta phải có được hạnh phúc chân thực. Cái gọi là hạnh phúc mà chúng ta 
thọ hưởng nhờ có tiền bạc, quyền lực, và đắm chìm trong các dục lạc không phải là hạnh phúc 
chân thực. Hạnh phúc ấy rất mong manh, không bền và thoáng qua. Đe có được hạnh phúc chân 
thực, hạnh phúc vững bền, trường cửu, chúng ta phải thực hiện một cuộc hành trình vào sâu 
trong tự thân và loại trừ hết mọi đau khố, bất hạnh tồn chứa trong những mức sâu kín của tâm. 
Bao lâu còn có khố đau ở tận sâu trong tâm mọi cố gắng đế cảm nhận hạnh phúc ở mức bề mặt 
của tâm đều tỏ ra vô ích. 

Kho chứa những đau khố ở tận sâu trong tâm này cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở bao lâu chúng ta 
còn tiếp tục phát ra những tiêu cực như nóng giận, sân hận, ác ý, và thù nghịch. Quy luật của tự 
nhiên là vậy, ngay khi chúng ta phát ra tiêu cực, khố đau liền phát sanh. Chúng ta không thế nào 
cảm nhận được hạnh phúc và bình an khi chúng ta phát ra tiêu cực trong tâm. Bình an và tiêu cực 
không thế cùng tồn tại cũng như bóng tối và ánh sáng không thể ở chung với nhau vậy. Có một 
cách luyện tập rất khoa học và hệ thống do một nhà siêu - khoa học vĩ đại của đất nước Ân Độ cổ 
xưa phát triến qua đó người ta có thế khám phá ra sự thực hên quan đến các hiện tượng tâm - 
thân hay danh - sắc ở mức kinh nghiệm. Kỹ thuật này được gọi là Vipassanã (Minh Sát), nghĩa 
là quan sát thực tại một cách khách quan, đúng như nó là. 

Kỹ thuật này giúp cho người ta phát triến khả năng cảm nhận và hiểu biết tác động qua lại của 
tâm và vật chất trong cấu trúc vật lý (thân) của chính họ. Kỳ thuật Minh sát hên quan đến quy 
luật cơ bản của tự nhiên, đó là khi bất cứ một phiền não nào nảy sinh trong tâm, lập tức hai điều 
bắt đầu xảy ra ở mức vật lý. Một là hơi thở mất đi nhịp điệu bình thường của nó. Tôi bắt đầu thở 
nặng nề khi một tiêu cực nảy sanh trong tâm. Đây là một thực tại rất thô và rõ rệt mà ai cũng có 
thế cảm nhận. Đồng thời, ở một mức vi tế hơn, một phản ứng sinh hóa bắt đầu trong thân: Tôi 
cảm giác một cảm thọ vật lý trên thân. Mỗi phiền não làm phát sinh một cảm thọ thế này hay thế 
khác trên một phần nào đó của thân. 

Đây là một giải pháp thực tiễn. Một người bình thường không thế nào quan sát được những 
phiền não trừu tượng của tâm: sợ hãi, nóng giận, dục vọng trừu tượng. Song với việc luyện tập 
và thực hành thích họp, họ sẽ rất dễ quan sát hơi thở và các cảm thọ, cả hai đều liên quan trực 
tiếp đến những phiền não trong tâm. 

Hơi thở và cảm thọ sẽ giúp tôi theo hai cách. Thứ nhất, ngay khi một phiền não khởi động trong 
tâm, hơi thở sẽ mất đi một nhịp điệu bình thường của nó. Nó bắt đầu la lên; “Yem này, có cái gì 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


trục trặc rồi đỏr . Tương tự, các cảm thọ bảo tôi: “Có cải gì đã trục trặc rồi." Tôi phải chấp 
nhận điều này. Lúc đó, sau khi đã được cảnh báo, tôi bắt đầu quan sát hơi thở, quan sát các cảm 
thọ, và tôi thấy rằng phiền não chang mấy chốc biến mất. 

Hiện tượng tâm - vật lý này cũng giống như một đồng tiền có hai mặt vậy. ở mặt này là những ý 
nghĩ hay những cảm xúc nảy sanh trong tâm. ớ mặt kia là các hơi thở và các cảm thọ xuất hiện 
trên thân. Mỗi ý nghĩ hay cảm xúc, ý thức hay vô thức, mỗi tâm phiền não đều thế hiện ra trong 
hơi thở hoặc cảm thọ của khoảnh khắc đó. Như vậy, nhò quan sát hơi thở hoặc cảm thọ, bạn 
đang quan sát tâm phiền não. Thay vì chạy trốn vấn đề, bạn đối diện với thực tại như nó đang là. 
Lúc đó bạn thấy rằng phiền não mất đi sức mạnh của nó; nó không còn áp đảo được bạn như nó 
đã từng trong quá khứ. Neu bạn kiên trì, phiền não cuối cùng biến mất hoàn toàn và bạn giữ 
được sự bình an và hạnh phúc. 

Theo cách này, kỹ thuật Minh sát tự thân chỉ ra cho chúng ta thấy thực tại trên hai phương diện 
của nó; bên ngoài và bên trong. Con người luôn luôn tìm nguyên nhân những bất hạnh hay khố 
đau của mình ở bên ngoài. Chúng ta luôn luôn đố thừa hoàn cảnh và cố gắng thay đối thực tại 
bên ngoài. Do phớt lờ thực tại bên trong, chúng ta không bao giờ hiểu được rằng nguyên nhân 
của khố đau nằm ở bên trong, nằm nơi những phản ứng mù quáng của chính chúng ta. 

Bạn càng thực hành kỹ thuật này nhiều bao nhiêu, bạn càng nhanh chóng thoát ra khỏi những 
tiêu cực bấy nhiêu. Dần dần tâm cũng khỏi những phiền não; nó trở nên thanh tịnh. Một cái tâm 
thanh tịnh luôn ngập tràn yêu thương, tình yêu thương không dính mắc hay tâm từ đối với tất cả 
mọi người; chan chứa lòng bi mẫn đối với những thất bại và khố đau của người khác; chan chứa 
lòng hoan hỷ với những thành công và hạnh phúc của họ; ngập tràn sự xả ly khi đương đầu với 
bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Kh i bạn tới được giai đoạn này, toàn bộ mô thức sống của bạn bắt đầu thay đổi. Bạn không còn 
làm bất cứ điều gì bằng thân hay bằng lời nói sẽ gây xáo trộn sự bình an và hạnh phúc của người 
khác được nữa. Thay vào đó, tâm quân bình chang những trở nên thật bình yên mà nó còn giúp 
cho người khác được bình yên nữa. Bầu không khí xung quanh một người như vậy sẽ được thấm 
nhuần với sự bình yên, hòa họp và hạnh phúc chân thực, sự bình yên và hòa họp này cũng bắt 
đầu có những ảnh hưởng đến những người khác. 

Kinh nghiệm trực tiếp thực tại trong chính bản thân hay kỹ thuật quan sát này, được gọi là 
Vipassanã (Minh Sát) và nó là một cách trực tiếp và giản dị nhất đế dẫn đến một cuộc sống hạnh 
phúc chân thực. 

Tất nhiên, sống một cuộc sống hạnh phúc cũng còn có những yếu tố khác. Một số trong những 
yếu tố ấy thích hợp với những người đang tham dự diễn đàn này. Khi bạn có tất cả tiền bạc và 
của cải mà bạn từng mong muốn, làm thế nào có thế thực sự hưởng được những đặc ân ấy trong 
khi hàng triệu người trên thế giới còn không chắc lắm về bữa ăn kế của họ. Dĩ nhiên không có gì 
tuyệt đối sai với việc kiếm tiền đế chu cấp cho bản thân bạn, cho gia đình bạn và cho những 
người nương tựa vào bạn, song bạn cũng phải trả lại một phần nào đó cho xã hội. Bạn có được sự 
giàu sang của mình là từ xã hội, vì thế bạn phải cho lại nó một cái gì đó. Thái độ của bạn cần 
phải là: ‘Ta kiếm tiền cho bản thân nhưng ta cũng kiếm tiền cho tha nhân.''’ 

Phương diện khác của hạnh phúc trong việc kinh doanh buôn bán là phải chắc chắn rằng bất cứ 
điều gì bạn làm đế kiếm tiền cho mình sẽ không gây thiệt hại hay tốn thương cho những người 
khác. Đây là một trách nhiệm to lớn. Tiền kiếm được với giá phải trả là sự bình yên và hạnh 
phúc của đồng loại sẽ chang bao giờ đem lại hạnh phúc cho bạn. Hạnh phúc chân thực không 
phải là của cải, tài nghệ, sự giàu sang hay quyền thế. Nó là một trạng thái nội tại vốn xuất phát từ 
một cái tâm thanh tịnh và bình yên. Vipassanã là một khí cụ giúp mọi người thành tựu trạng thái 
ấy. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


ĐỨC PHẬT VÀ NHÀ KHOA HỌC 

Thực tại về thân (vật lý) không ngừng thay đối trong từng sát na. Đây là những gì Đức Phật đã 
thực chứng bằng việc khảo sát chính bản thân ngài. Với tâm định mạnh mẽ, Đức Phật thế nhập 
sâu vào bản chất riêng của mình và thấy rằng toàn bộ cơ cấu vật chất đuợc cấu thành bởi những 
tống họp sắc hay những hạt hạ nguyên tử nhỏ bé đang sanh và diệt hên tục. Trong một cái búng 
tay hay trong một cái chóp mắt, Ngài nói, mỗi trong những phân tử này sanh và diệt nhiều tỷ lần. 
“Không thế nào tin đuợc”, bất kỳ ai chỉ quan sát thực tại rõ rệt bề ngoài, vốn duờng nhu rất rắn 
chắc, rất thuờng hằng, đều sẽ nghĩ nhu thế. Tôi thuờng cho rằng câu nói “nhiều tỷ lần” có thế chỉ 
là cách diễn đạt mang tính thành ngữ nhiều hơn chứ không nên hiếu theo nghĩa đen. Tuy nhiên, 
khoa học hiện đại đã xác nhận lời tuyên bố này. 

Vài năm truớc, một nhà khoa học Mỹ đã nhận giải thuởng Nobel về vật lý. Trong một thời gian 
dài ông đã nghiên cứu và tiến hành các cuộc thí nghiệm đế biết đuợc các hạt hạ nguyên tử cấu 
thành vũ trụ vật lý này. Nguời ta cũng đã biết đuợc rằng những phân tử này sanh và diệt với vận 
tốc cực kỳ nhanh và lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sau đó nhà khoa học này quyết định chế tạo một 
dụng cụ đế có thế đếm xem một phân tử sanh và diệt bao nhiêu lần trong một giây, ông đã rất 
đúng khi gọi dụng cụ mà ông phát minh là một buồng bong bóng, và ông phát hiện ra rằng trong 
một giây mỗi hạt hạ nguyên tử sanh và diệt 10^^ lần. 

Sự thực mà nhà khoa học này khám phá cũng giống nhu sự thực mà Đức Phật đã tìm ra, nhung 
giữa họ có một sự khác biệt lớn lao biết duờng nào! Một số các thiền sinh nguời Mỹ của tôi đã 
tham dự những khóa thiền ở Ân Độ sau đó trở về nuớc của họ, và họ đã đến thăm nhà khoa học 
này. Họ báo lại cho tôi biết rằng mặc dù sự thực là ông ta đã khám phá ra thực tại này, ông vẫn là 
một con nguời phàm tục với cái khối khổ thông thuờng mà mọi nguời bình thuờng vẫn có! ông 
ta không hoàn toàn giải thoát khỏi khố. 

Không, nhà khoa học đó không làm sao trở thành một con nguời giác ngộ đuợc, không thế nào 
thoát khỏi mọi khố đau đuợc, bởi vì ông đã không kinh nghiệm sự thực một cách trực tiếp. 
Những gì ông biết vẫn chỉ là trí tuệ thế gian, ông tin sự thực này bởi vì ông có sự tin tuởng vào 
cái dụng cụ mà ông phát minh, song ông đã không tự thân kinh nghiệm trực tiếp sự thực. 

Tôi không có gì phải chống lại con nguời này cũng không có gì phải chống lại khoa học hiện đại. 
Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ là nhà khoa học nghiên cứu thế giới bên ngoài. Giống nhu 
Đức Phật, chúng ta cũng nên là một nhà khoa học nghiên cứu thế giới bên trong tự thân chúng ta, 
đế kinh nghiệm sự thực một cách trực tiếp. Sự thực chứng cá nhân về sự thực hay chân lý sẽ tự 
động thay đối mô thức thói quen của tâm nhò đó bạn bắt đầu sống theo sự thực. Mỗi hành động 
bạn làm sẽ huớng trực tiếp đến sự tốt đẹp của cá nhân bạn và sự tốt đẹp của những nguời khác. 
Neu kinh nghiệm nội tại này bị bỏ qua, khoa học rất có thế sẽ bị lạm dụng vào những mục đích 
hủy diệt. Song nếu chúng ta trở thành những nhà khoa học nghiên cứu về thực tại bên trong, 
chúng ta sẽ sử dụng thích đáng khoa học cho hạnh phúc của tất cả chúng sanh. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


TÔN GIÁO 

Đây là bài thứ hai trong ba bài nói chuyện tại Diễn Đàn Kinh Te Thế Giới, Davos, Thụy Sỹ, 
tháng Giêng, năm 2000, 

Tốt đẹp thay hôm nay tất cả chúng ta lại gặp nhau ở đây đế thảo luận về những phuơng diện khác 
nhau của tôn giáo. Không phải tôn giáo này hay tôn giáo nọ mà tôn giáo theo nghĩa đích xác của 
nó. 

Có hai phuơng diện rất ý nghĩa của tôn giáo, một trong hai phuơng diện đó đuợc xem nhu cốt lõi 
của tôn giáo, tinh hoa của tôn giáo, và hết sức quan trọng. Đó là sống một cuộc sống đạo đức, 
đầy lòng từ ái, bi mẫn, thiện chí, và khoan dung. 

về bản chất, tôn giáo nào cùng giảng dạy đạo đức. Đây là mẫu số chung lớn nhất của mọi tôn 
giáo. 

Một đời sống đạo đức là một đời sống ở đây nguời ta biết tránh mọi hành động bằng thân hay 
bằng lời nói nào gây xáo trộn sự bình yên và hòa họp của những chúng sinh khác. Một đời sống 
đạo đức luôn luôn thoát khỏi những tiêu cực nhu nóng giận, sân hận, ác ý, và thù nghịch. 

Một đời sống đạo đức là một đời sống tôn giáo đích thực ở đây nguời ta sống trong bình yên và 
hòa họp với chính mình và không phát ra gì khác ngoài sự bình yên và hòa họp đối với tha nhân. 
Một đời sống tôn giáo thực thụ là một “nghệ thuật sổng", một nguyên tắc cu xử họp với đạo đức, 
là một cuộc sống hiền thiện và lành mạnh trong tinh thần hòa hợp vui vẻ. Một đời sống tôn giáo 
thực thụ luôn luôn lợi ích cho chính mình, lợi ích cho tha thân, và lợi ích cho toàn thế xã hội loài 
nguời. 

Một con nguời tôn giáo thực sự là một con nguời đạo đức, một nguời sống với cuộc sống đạo 
đức, với một cái tâm đã khéo kiếm soát và khép vào cuơng kỷ. Một nguời với một tấm lòng 
trong sạch luôn luôn sôi nối với từ ái bi mẫn. Một con nguời tôn giáo thực sự nhu vậy có thế từ 
bất kỳ xứ sở nào, giày hay nghèo, có học thức hay thất học. Mỗi con nguời đều có thế trở thành 
một con nguời tôn giáo đích thực nhu vậy. 

Sống một cuộc sống đạo đức với một cái tâm đã khéo kiếm soát, khéo khép vào cuơng kỷ và với 
một tấm lòng trong sạch đầy từ ái và bi mẫn không phải là độc quyền của bất kỳ một tôn giáo 
nào. Nó dành cho tất cả. Nó vuợt qua mọi chuớng ngại bộ phái. Nó luôn luôn phi bộ phái. Nó 
luôn luôn mang tính phố quát. Nó luôn luôn là của chung. 

Neu nguời ta thực hành đuợc tinh quý của tôn giáo như vậy thì không còn lý do gì cho các cuộc 
xung đột hay bất đồng quan điếm giữa những con người trên thế gian bất kế tôn giáo của họ là 
gì. Mọi thành viên trong xã hội loài người có thế thọ hưởng sự bình yên chân thực, hòa họp chân 
thực, và hạnh phúc chân thực nhờ giữ gìn tinh túy của tôn giáo này. 

Tuy nhiên còn có một phương diện khác của tôn giáo. Đó là cái vỏ bề ngoài của tôn giáo. Cái vỏ 
này đòi hỏi phải có những lễ nghi, nghi thức, v.v.... mà rất có thể sẽ biến thành những hình thức 
sùng bái khác nhau. Mỗi tôn giáo có những niềm tin mang tính triết lý và thần thoại khác nhau 
của riêng nó, mỗi trong số đó rất có thể biến thành những giáo điều, tín ngưỡng mù quáng và đức 
tin mù quáng. 

Trái với sự giống nhau về cốt lõi đạo đức bên trong, cái vỏ cứng bề ngoài này phô bày một sự 
khác nhau rất lớn. Một tôn giáo mang tính bộ phái có tố chức hắn hoi đều có những hình thức lễ 
nghi, nghi thức, sự sùng bái, đức tin và giáo điều của riêng nó. Tín đồ của những tôn giáo có tổ 
chức như vậy thường phát sanh một sự chấp thủ dữ dội vào các hình thức lễ nghi, tín ngưỡng, và 
giáo điều của họ, xem đó như những phương tiện cứu độ duy nhất. Những con người lầm lạc như 
vậy thậm chí có thế không có chút từ ái, bi mẫn và thiện chí nào đối với tha thân, tuy thế họ vẫn 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


có cảm tưởng rằng họ là những con người tôn giáo bởi vì họ đã thực hiện được những hình thức 
lễ nghi thế này, thế nọ hoặc bởi vì họ có đức tin đầy đủ nơi tín ngưỡng của họ. Thực sự ra họ 
đang tự mê hoặc mình và bỏ qua tinh hoa của pháp hành được xem là bản chất đích thực của tôn 
giáo. 

Và còn có một phần rất tệ hại của cái vỏ bề ngoài này. 

Những người chấp chặt vào tín ngưỡng riêng của họ thường tin chắc rằng tín đồ của các tôn giáo 
có tố chức khác là những người vô tín ngưỡng và do đó sẽ chắng bao giờ nếm được sự cứu rỗi. 
Họ còn tin chắc rằng cải hóa được người khác theo đạo của mình là một việc làm có phước báu 
lớn lao và vì vậy mà họ áp dụng đủ mọi biện pháp kế cả cưỡng bức. 

Niềm tin mù quáng của tín đồ các tôn giáo có tố chức như vậy rất có thể sẽ biến thành trào lưu 
chính thống cuồng tín. Nó dẫn đến những cuộc tranh cãi, những sự mâu thuẫn, những đối đầu thô 
bạo và thậm chí những cuộc chiến tranh đẫm máu mà kết quả là bao nỗi tang thương đau khố 
trong xã hội, xoá sạch mọi sự bình yên và hòa họp của nó. Và tất cả những điều này được người 
ta làm nhân danh tôn giáo. Thật là một nỗi bất hạnh to lớn cho thế giới loài người này vậy. 

Khi những cái vỏ bề ngoài của tôn giáo trở nên quan trọng quá mức như vậy thì cái lõi đạo đức 
bên trong sẽ mất đi. 

Đôi khi người ta còn cảm thấy rằng không thế có một tôn giáo mà không có cái vỏ cứng bên 
ngoài, dù cái vỏ ấy có thể là điều không ai muốn. Song những thí nghiệm thành công đã được 
thực hiện trong quá khứ và ngay cả ngày nay cho thấy, một trăm phần trăm mọi người đều cho 
cốt lõi đạo đức bên trong là quan trọng, bỏ qua cái vỏ bề ngoài như hoàn toàn không thích hợp. 
Phương pháp đế áp dụng thành công điều này gọi là thiền Minh Sát (Vipassanã) vẫn còn tồn tại. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


HẠT GIỐNG VÀ TRÁI 

Nhân như thế nào, quả sẽ như vậy. Hạt giống như thế nào, trái sẽ như thế. Hành động (nghiệp) 
như thế nào, quả báo cũng không sai. 

Trên cùng một thửa đất người nông dân kia trồng hai hạt giống: Một hạt của mía, và hạt kia của 
neem, một loại cây vùng nhiệt đới rất đắng. Hai hạt giống trên cùng một mặt đất, nhận cùng một 
thứ nước, cùng ánh nắng mặt trời, cùng một bầu không khí; thiên nhiên còn cho cả hai cùng một 
chất bổ dưỡng. Hai cây bé nhỏ lên và bắt đầu phát triến. Và điều gì đã xảy ra với cây neeml Nó 
đã phát triến với vị đắng ngắt trong từng thó thịt, trong khi cây mía lại lớn lên với từng thớ thịt 
của nó thơm mát ngọt ngào. Tại sao thiên nhiên, hay, nếu bạn thích, tại sao Thượng Đe lại quá 
tốt bụng với cây này và quá độc ác với cây kia? Không, Không, thiên nhiên không tốt bụng cũng 
chang độc ác. Thiên nhiên làm việc theo những qui luật cố định của nó. Thiên nhiên chỉ giúp cho 
tính chất của hạt giống thế hiện ra. Tất cả chất bố dưỡng chỉ là đế giúp cho hạt giống bộc lộ tính 
chất đặc biệt nằm ngầm bên trong nó ra mà thôi. Hạt giống của cây mía có tính chất ngọt ngào; 
do đó cây của nó sẽ chỉ có vị ngọt. Hạt giống của cây neem có tính chất đắng; nên cây của nó sẽ 
không có gì ngoài vị đắng. Hạt giống như thế nào trái sẽ như thế đó là vậy. 

Người nông dân đi đến cây neem, cúi lạy ba lạy, nhiễu quanh nó 108 vòng, và rồi dâng cúng 
hương hoa, đèn nến, và trái cây. Sau đó ông bắt đầu nguyện, “ớ/ thần neem, xỉn ngài hoan hỷ 
cho con những trái xoài ngọt ngào, con mong muốn có được những trái xoài ngọt ngàoT. Vị 
thần neem tội nghiệp kia làm sao có thể cho ra những trái xoài ngọt ngào được, ông không có 
quyền năng gì để làm được như vậy. Neu ai đó muốn có những trái xoài ngọt, họ phải trồng hạt 
giống của cây xoài. Lúc đó họ chang cần phải khóc lóc van xin ai giúp đỡ làm gì. Vì trái mà họ 
thu họach sẽ chỉ là những trái xoài ngọt. Hạt giống như thế nào, trái sẽ như vậy. 

Cái khó của chúng ta, cái vô minh của chúng ta là ở chỗ chúng ta vẫn cứ không chịu đế ý khi 
chúng ta gieo trồng những hạt giống. Chúng ta cứ tiếp tục trồng những hạt giống của cây neem, 
nhưng khi thời vụ cho trái tới chúng ta mới bất ngờ thông báo, chúng ta muốn có những trái xoài 
ngọt. Điều này làm sao có thế được."^ 


^ Dựa trên A.I.xvii, Eka dhamma Pali 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


SÂN HẬN 

Đây là bài cuối trong ba bài nói chuện của Goenkaji^ tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, Davos, 
Thụy Sỹ, Tháng Giêng, năm 2000. 

Điều gì sẽ xảy ra khi một người sân hận? Quy luật tự nhiên cho thấy rằng khi người nào phát ra 
sân hận họ sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó. Bạn chắc chắn sẽ trở nên đau khố khi bạn phát ra sân 
hận cho dù hầu hết mọi lần bạn không nhận ra rằng bạn đang tự hại mình do nối sân như vậy. 
Ngay cả nếu ai đó nhận ra được điều này, sự thực là họ không thế tự mình tránh khỏi sân hận; tự 
mình thoát ra khỏi cơn giận. Bây giờ chúng ta hãy xem tại sao người ta lại trở nên sân hận. 

Sự thực hiến nhiên cho thấy là sân hận phát sinh khi một điều gì đó không vừa ý xảy ra, khi một 
người nào đó gây chướng ngại cho việc hoàn thành những ước muốn của bạn, khi người nào đó 
sỉ nhục bạn hoặc khi người nào đó trong lúc nói sau lưng đã bộc lộ những nhận xét có vẻ khinh 
thường bạn. Tất cả những lý do đại loại như vậy khiến cho người ta bùng lên ngọn lửa sân hận và 
là những lý do rõ rệt khiến cho người ta trở nên giận dữ. Bây giờ thử hỏi liệu có thế một người 
có thế có rất nhiều quyền lực đến độ không ai dám nói hay làm điều gì nghịch ý anh ta không? 
Điều này chắc chắn là không thế có. Ngay cả với người quyền thế nhất trên thế gian này, những 
điều không mong muốn vẫn có thế xảy ra và anh ta hay cô ta hoàn toàn bất lực trong việc ngăn 
chặn nó. Cho dù chúng ta có thế ngăn được một nguời không cho xỉ vả chúng ta hay nói điều gì 
đó chống lại chúng ta thì cũng không có gì bảo đảm được rằng người này sẽ không lặp lại việc 
ấy.Tuy nhiên trong khi chúng ta không thế thay đối được thế gian bên ngoài theo ước muốn của 
chúng ta, chúng ta chắc chắn có thế thay đổi chính bản thân chúng ta đế loại trừ cái khố mà 
chúng ta phải chịu do phát sinh ra sân hận. Đe làm được điều này chúng ta phải truy tìm nguyên 
nhân sâu xa của sân hận trong chính bản thân chúng ta thay vì bên ngoài. 

Chúng ta phải hiếu lý do đích thực khiến cho sân hận phát sinh ở bên trong chúng ta. Chang hạn 
từ quan điếm của Vipassanã hay thiền Minh sát, chúng ta hiểu lý do đích thực khiến chúng ta 
nếm trải sân hận nằm ở bên trong chúng ta. Neu bạn học được nghệ thuật quan sát thực tại trong 
chính bản thân bạn thì điều sẽ trở nên thật rõ ràng cho bạn ở mức kinh nghiệm rằng lý do đích 
thực khiến phát sinh sân hận nằm ở bên trong chứ không phải bên ngoài. 

Ngay khi bạn gặp môt điều không vừa ý nào đó ở bên ngoài, liền có một cảm thọ ở trên thân. Và 
do đối tượng là không vừa ý nên cảm thọ sẽ rất khó chịu. Chính ra chỉ sau khi cảm giác cảm thọ 
khó chịu (thọ khố) này bạn mới phản ứng lại với sân. Neu bạn học được cách làm thế nào để 
quan sát những cảm thọ trên thân này với thái độ bình thản hay xả ly không phản ứng lại chúng, 
bạn sẽ thoát ra khỏi thói quen cũ của bừng bừng nối giận và tự làm hại mình. Thực hành minh sát 
sẽ giúp bạn phát triến được khả năng quan sát mọi loại cảm thọ khác nhau mà bạn kinh nghiệm 
trên những thân phần khác nhau từ lúc này đến lúc khác và giữ được thái độ xả do không phản 
ứng lại với chúng. Thói quen cũ của bạn trước đây là khi bạn cảm giác một cảm thọ dễ chịu (thọ 
lạc) bạn sẽ phản ứng lại với tham ái và chấp thủ, và khi bạn cảm giác những cảm thọ khó chịu 
bạn liền phản ứng lại nóng giận và sân hận. Vipassanã dạy bạn biết quan sát mọi cảm thọ, cả dễ 
chịu lẫn khó chịu, một cách khách quan và giữ thái độ xả với sự hiếu biết rằng mọi cảm thọ đều 
có bản chất sanh và diệt hay vô thường. Không có cảm thọ nào tồn tại vĩnh hằng cả. 

Nhờ thực hành thường xuyên việc quan sát cảm thọ một cách xả ly bạn thay đối được lề thói 
quen của phản ứng mù quáng tức thời đối với các cảm thọ này. Như vậy, trong cuộc sống hằng 
ngày, bất cứ khi nào bạn tiếp xúc với một điều gì không vừa lòng, bạn để ý thấy rằng một cảm 


^ Xem lại chú thích trước 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


thọ khó chịu đã phát sanh trong thân và bạn bắt đầu quan sát nó, không để cho đùng đùng nổi 
giận nhu truớc. Dĩ nhiên, phải mất một thời gian mới đạt đến đuợc giai đoạn ở đây bạn hoàn toàn 
giải thoát khỏi sân hận. Song khi bạn thực hành Vipassanã ngày một nhiều hơn bạn sẽ nhận ra 
rằng giai đoạn bạn lăn quay trong sân hận đang trở nên ngày càng ngắn hơn. Cho dù bạn không 
thế cảm giác đuợc cảm thọ liền khi nó khởi lên, có thế sau một ít phút bạn mới bắt đầu nhận ra 
rằng do phản ứng mù quáng của sân hận bạn đang làm cho các cảm thọ thậm chí căng thắng hơn, 
bằng cách ấy cũng tự làm cho mình đau khố hơn. Ngay khi bạn nhận ra sự kiện này thì bạn cũng 
bắt đầu thoát khỏi sân hận. Với việc thực hành Minh sát đều đặn giai đoạn nhận thức đuợc khố 
đau hên quan đến cảm thọ khố này sẽ ngày cảng trở nên ngắn hơn khi bạn hiếu đuợc tức thời sự 
tai hại mà bạn đang tự gây ra cho mình do phát ra sân hận. Đây là cách duy nhất đế tự giải thoát 
bản thân khỏi thói quen phản ứng điên rồ với sân hận này. 

Dĩ nhiên cũng có một cách khác là ngay khi bạn nhận ra rằng mình đã phát sanh sân hận bạn có 
thế chuyến huớng sự chú ý của mình sang một đối tuợng khác nào đó và nhờ kỹ thuật này bạn có 
thế cảm nhận nhu mình đang thoát ra khỏi sân hận. Tuy nhiên, thực sự chỉ có phần bề mặt của 
tâm thoát ra khỏi sân hận. Tận sâu bên trong bạn vẫn tiếp tục sôi sục với ngọn lửa sân vì bạn đã 
không đoạn trừ đuợc sân mà chỉ đè nén nó. Vipassanã dạy bạn không chạy trốn thực tại mà, thay 
vào đó, đối diện với thực tại và bắt đầu quan sát cơn giận trong tâm và cảm thọ khó chịu trong 
thân một cách khách quan. Nhờ quan sát thực tại của những cảm thọ khó chịu trong thân bạn 
không chuyến huớng sự chú ý của mình sang một nơi khác cũng không đè nén cơn giận của bạn 
vào mức sâu hơn của tâm. Neu bạn tiếp tục duy trì việc quan sát các cảm thọ một cách buông xả 
bạn sẽ nhận thấy rằng, một cách tự nhiên, cơn giận đã khởi lên ấy trở nên càng lúc càng yếu đi 
và cuối cùng thì biến mất. 

Sự thực là có một rào cản giữa phần tâm nhỏ, đó là bề mặt của tâm, với phần tâm lớn hơn, phần 
tâm thuờng đuợc gọi là tiềm thức (hay tâm hữu phần - bhavanga). Phần tâm lớn nằm ở mức sâu 
kín nhất này luôn luôn tiếp xúc với các cảm thọ của thân và đã trở thành kẻ nô lệ cho mô thức 
thói quen phản ứng mù quáng đối với những cảm thọ này. Do lý do này hay lý do khác mà có 
những loại thọ khác nhau ở khắp toàn thân trong từng sát na. Neu cảm thọ là dễ chịu hay lạc thời 
mô thức thói quen là phản ứng lại với tham ái và chấp thủ và nếu cảm thọ là khó chịu hay khố 
mô thức thói quen là phản ứng lại với ác cảm và sân hận. Do sự ngăn cách giữa phần bề mặt nhỏ 
bé của tâm và phần tâm còn lại nên phần bề mặt hoàn toàn không hay biết về sự kiện rằng sự 
phản ứng không ngớt này đang diễn ra ở mức sâu hơn. Vipassanã sẽ giúp bạn phá bỏ rào cản này 
và toàn bộ cơ cấu tâm trở nên rất ý thức. Nó sẽ cảm giác đuợc các cảm thọ từ sát na này đến sát 
na khác và, với sự hiếu biết về quy luật vô thuờng, nó giữ đuợc thái độ bình thản hay buông xả. 
Thật dễ luyện tập cho mức bề mặt của tâm giữ đuợc thái độ bình thản với sự hiếu biết ở mức tri 
thức song bức điện văn của sự hiếu biết tri thức ấy lại không đến đuợc mức sâu hơn của tâm bởi 
vì rào cản này. Khi rào cản này bị Vipassanã phá bỏ toàn bộ, tâm duy trì liên tục sự hiểu biết về 
quy luật vô thuờng đồng thời mô thức thói quen phản ứng mù quáng bắt đầu thay đổi. Đây là 
cách tốt nhất đế bạn tự giải thoát mình ra khỏi khố đau của sân hận. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


NHỮNG VIÊN SỎI VÀ GHÈ Bơ LỎNG 

Ngày nọ, một thanh niên vừa đi vừa khóc sướt mướt đến gặp Đức Phật; anh ta không thế nào 
ngưng tiếng khóc. Đức Phật hỏi anh ta, “Có chuyện gì thế, này chàng trai?” 

“Bạch Ngài, cha con vừa mất hôm qua.” 

“Thế à, có thể làm được gì nào? Neu ông ta đã chết, khóc lóc cũng chẳng làm ông ta sống lại.” 
“Vâng, thưa Ngài, con hiếu điều đó; khóc lóc sẽ không làm cho cha con sống lại được”. Nhưng 
con tìm đến Ngài, bạch Đức Thế Tôn, với một lời thỉnh cầu đặc biệt: xin Ngài hoan hỷ làm một 
điều gì đó cho người cha đã chết của con!” 

“ô? Ta có thế làm được điều gì cho người cha quá cố của con nào?” 

“Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ làm một điều gì đó. Ngài thực là một đấng quyền năng, chắc chắn 
Ngài có thế làm được điều đó. Cứ nhìn xem, các vị giáo sĩ, các thầy tu làm phép xá tội, và các vị 
khất sĩ làm đủ mọi loại nghi lễ để giúp cho người chết. Ngay khi nghi lễ được thực hiện ở đây, 
cửa thiên đường liền bị chọc thủng và người chết được tiếp nhận vào đó; họ có được một tấm 
giấy phép nhập cảnh. Bạch Ngài, Ngài có quyền năng như vậy! Neu Ngài thực hiện một nghi lễ 
cho cha con, chang những ông sẽ nhận được giấy nhập cảnh, mà không chừng ông còn được cấp 
một tấm Thẻ Xanh (Green Card), thường trú nữa đấy! Xin Ngài hãy hoan hỷ làm điều gì đó giúp 
cho cha con! 

Gã thanh niên tội nghiệp bị sầu khổ áp đảo đến mức không còn biết nghe một lý lẽ họp lý nào 
nữa. Đức Phật phải dùng cách khác đế giúp anh ta hiểu. Vì thế Ngài nói, “Thôi được rồi. Hãy đi 
ra chợ mua hai cái ghè^ bằng đất mang về đây”. Người thanh niên rất sung sướng, nghĩ rằng 
Đức Phật đã đồng ý thực hiện một nghi lễ cho cha mình. Anh ta chạy vội ra chợ và mua hai chiếc 
ghè mang về. “Được rồi,” Đức Phật nói, “hãy đố đầy bơ lỏng vào ghè này.” Người thanh niên 
làm theo. “Hãy đố đầy sỏi vào ghè kia”. Anh ta cũng làm theo. “Bây giờ hãy đậy kín các miệng 
ghè lại cho cấn thận”. Anh ta làm theo. “Xong đem đặt các ghè ấy vào trong hồ nước ở đằng 
kia”. Người thanh niên làm đúng như vậy, và cả hai chiếc ghè đều chìm xuống đáy. “Bây giờ,” 
Đức Phật nói, “hãy đem đến đây một cây gậy thật lớn và đập bể những cái ghè ấy ra”. Người 
thanh niên rất sung sướng, nghĩ rằng Đức Phật đang thực hiện một nghi lễ kỳ diệu cho cha mình. 
Theo phong tục cổ An Độ, khi một người chết, con trai họ sẽ mang cái xác vào nghĩa địa, đặt nó 
lên giàn thiêu, và châm lửa đốt. Khi cái xác này cháy được phân nửa, người con trai lấy một cây 
gậy lớn và đập vỡ toang cái sọ ra. Và theo niềm tin cố truyền, ngay khi cái sọ toác ra ở trần gian 
này, thì cửa thiên đàng ở trên đó cũng mở ra. Vì thế lúc này người thanh niên tự nhủ, “Xác cha ta 
đã thiêu ra Uo ngày hôm qua rồi. Có lẽ bây giờ Đức Phật muốn ta đập bế những cái ghè này như 
một biếu tượng chăng”! Anh ta rất vui mừng với nghi lễ ấy. 

Cầm lấy cây gậy theo lời Đức Phật nói, người thanh niên đánh thật mạnh và cả hai chiếc ghè đều 
vỡ toang. Ngay lập tức chất bơ lỏng chứa trong một chiếc ghè nổi lên và bắt đầu trôi lềnh bềnh 
trên mặt nước. Còn những viên sỏi trong chiếc ghè kia đố ra mà vẫn chìm dưới đáy hồ. Lúc ấy 
Đức Phật nói “Tốt lắm, này chàng trai, Như Lai đã làm nhiều tới mức này rồi. Bây giờ hãy đi 
mời tất cả các vị giáo sĩ và những người làm phép mầu nhiệm lại và bảo họ tụng kinh và cầu 
nguyện: “Hỡi những viên sỏi kia, hãy nổi lên, hãy nổi lên! Hỡi bơ lỏng hãy chìm xuống, chìm 
xuống”! Đe ta xem sự việc diễn ra như thế nào”. 

“Ô bạch Ngài, Ngài có nói đùa không đấy chứ! Sao chuyện đó có thể xảy ra được, bạch Ngài? 
Những viên sỏi nặng hơn nước, chúng chắc chắn phải ở lại dưới đáy hồ. Những viên sỏi ấy 


® Cái ghè: một loại bình bằng đất tựa như cái lu nhimg nhỏ hơn. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


không thế nổi lên được đâu, bạch Ngài; đây là quy luật tự nhiên! Bơ lỏng nhẹ hơn nước, nó chắc 
chắn cứ nối trên mặt nước, chớ không thế chìm xuống được: đây cũng là quy luật tự nhiên!” 

“Này chàng trai, anh biết khá nhiều về quy luật tự nhiên đấy, song anh lại không hiếu quy luật tự 
nhiên này: nếu suốt cuộc đời mình cha anh đã làm những nghiệp nặng giống như những viên sỏi, 
ông ta buộc phải đi xuống (các cõi khổ); ai có thế mang ông lên được? Và nếu mọi hành động 
của ông đều nhẹ như bơ lỏng này, ông ta chắc chắn sẽ đi lên; ai có thể kéo ông ta xuống được?” 
Chúng ta hiểu được quy luật của tự nhiên và sống theo quy luật ấy sớm chừng nào, chúng ta sẽ 
thoát khỏi khố đau sớm chừng ấy vậy”. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


MÔN BƠI LỘI HỌC 

Một vị giáo sư trẻ nọ có lần đi du lịch bằng đường biển. Anh là một người học thức uyên bác với 
một cái đuôi dài lê thê những học vị đằng sau tên của anh ta, song anh lại có rất ít kinh nghiệm 
về cuộc sống. Trong thủy thủ đoàn của chiếc tàu anh đang đi có một bác thủy thủ già thất học. 
Mỗi buối chiều bác thường đến viếng căn phòng của vị giáo sư trẻ đế nghe anh ta nói liên tu bất 
tận về nhiều đề tài khác nhau. Bác rất thán phục kiến thức của vị giáo sư trẻ này. 

Một buổi chiều khi bác thủy thủ già sắp rời căn phòng sau vài giờ nói chuyện, vị giáo sư hỏi, 
“Này bố già, thế ông có học môn địa chất học không?” 

“Đó là cái gì, thưa ngài?” 

“Ngành khoa học về trái đất ấy.” 

“Ô không thưa ngài, tôi chưa từng được đến trường. Tôi chưa bao giờ học một môn học nào cả.” 
“Ông già ơi, ông đã phí hết một phần tư cuộc đời của ông rồi.” 

Bác thủy thủ già bỏ đi với khuôn mặt dài thuỗn ra. “Nen một người học thức như thế nói như thế, 
chắc hắn điều đó phải là xác thực,” bác nghĩ. “Ta đã phí hết một phần tư cuộc đời của mình rồi!” 
Chiều hôm sau cũng thế khi bác thủy thủ sắp rời căn phòng, vị giáo sư lại hỏi ông, “Này ông già, 
thế ông đã học môn hải dương học chưa?” 

“Đó là cái gì, thưa ngài?” 

“Ngành khoa học về đại dương đấy.” 

“Không, thưa ngài, tôi chưa từng học một cái gì cả.” 

“Ông già ơi, ông đã phí hết một nửa cuộc đời của ông rồi.” 

Với khuôn mặt xệ dài hơn trước, bác thủy thủ bỏ đi: “Ta đã phí hết một nửa đời người rồi; con 
người học thức này nói như vậy.” 

Chiều ngày kế, một lần nữa vị giáo sư trẻ lại hỏi bác thủy thủ già: “ông già ơi, thế ông đã học 
môn khí tượng học chưa?” 

“Đó là cái gì, thưa ngài? Tôi chưa bao giờ nghe nói tới môn học đó.” 

“Sao, đó là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng gió, mưa, thời tiết mà.” 

“Không, thưa ngài. Như tôi đã nói với ngài, tôi chưa bao giờ được tới trường. Tôi chưa bao giờ 
học một điều gì cả.” 

“Ông đã không học ngành khoa học về trái đất trên đó ông sống; ông đã không học ngành khoa 
học về đại dương nơi ông kiếm kế sinh nhai; ông đã không học ngành khoa học về thời tiết, cái 
mà ông gặp hàng ngày! ông già ơi, ông đã phí hết ba phần tư cuộc đòi của ông rồi.” 

Bác thủy thủ già cảm thấy rất buồn: “Con người học thức này nói rằng ta đã phí hết ba phần tư 
cuộc đời của ta! Chắc chắn ta đã phí hết ba phần tư cuộc đời rồi.” 

Ngày hôm sau đến phiên bác thủy thủ già. Bác chạy hớt hơ hớt hải lên phòng của người thanh 
niên và la lên: “Thưa ngài giáo sư, ngài có học môn bơi lội học không?” 

“Bơi lội học ư? Ý ông muốn nói gì?” 

“Thưa ngài, ngài có biết bơi không đấy?” 

“Không, tôi không biết bơi.” 

“Thưa ngài giáo sư, thế là ngài đã phí hết cả cuộc đời của ngài rồi! Tàu va phải đá và đang chìm 
đấy. Những ai biết bơi có thế đến được bờ kế bên, còn ai không biết bơi sẽ phải chết đuối. Tôi 
thật lấy làm tiếc, thưa ngài giáo sư, ngài chắc chắn sẽ mất mạng.” 

Bạn có thế học tất cả các “ngành học” của thế gian, thế nhưng nếu bạn không học môn bơi lội 
học, tất cả những cái học của bạn đều vô ích. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Bạn có thể đọc và viết những cuốn sách về bơi lội, bạn có thể biện bác về những phương diện lý 
thuyết vi tế của nó, song điều đó sẽ giúp ích cho bạn như thế nào nếu bạn không tự mình nhảy 
xuống nước? Bạn phải học cách bơi. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


NGHỆ THUẬT SỐNG 

Mỗi người chúng ta ai cũng cố gắng tìm cách để có được sự bình yên và hòa họp, bởi vì đây là 
những gì chúng ta thiếu trong cuộc sống. Đôi lúc mọi người chúng ta phải trải qua những kích 
động, bực bội, bất hòa, khổ đau; và khi chúng ta khố đau vì sự kích động, chúng ta không chỉ ôm 
cái khố này riêng cho mình. Chúng ta còn đem phân phát cho mọi người nữa. Sự kích động thấm 
vào bầu không khí quanh con người đau khố ấy. Những người khác vô tình tiếp xúc với họ cũng 
trở nên bực bội, kích động như vậy. Chắc chắn đây không phải là cách sống thích đáng. 

Chúng ta phải sống sao cho thật bình an trong chính mình, và bình an với mọi người. Suy cho 
cùng, con người là một phần tử của xã hội. Chúng ta phải sống trong xã hội - sống và quan hệ 
với người khác. Làm thế nào đế sống một cách bình an? Làm thế nào đế giữ được sự hòa hợp 
trong chính mình, và giữ được sự bình an và hòa họp chung quanh chúng ta, đê cho những người 
khác cũng có thể sống một cách bình an và hòa hợp đây? 

Khi bạn bị kích động, lúc đó, đế thoát khỏi nó bạn phải biết lý do cơ bản khiến cho có sự kích 
động ấy, hay nói đúng hơn là bạn phải tìm ra nguyên nhân của cái khố ấy. Nen bạn xem xét vấn 
đề, chang bao lâu sự việc sẽ trở nên rõ ràng, bất cứ khi nào bạn phát hiện ra một hiện tượng tiêu 
cực hay phiền não trong tâm, bạn chắc chắn trở nên kích động. Một sự tiêu cực trong tâm - một 
phiền não hay bất tịnh trong tâm - không thế cùng tồn tại với sự bình an và hòa họp được. 

Chúng ta bắt đầu phát ra trạng thái tiêu cực như thế nào? Xem xét lại một lần nữa, sự việc rồi 
cũng rõ. Tôi trở nên rất đau khố khi tôi thấy ai đó cư xử với tôi theo cách tôi không thích, hoặc 
khi tôi thấy một điều gì đó mà tôi ghét đang xảy ra. Nói chung, những điều không mong muốn 
xảy đến, và tôi tạo ra căng thắng trong chính mình. Những điều tôi mong đợi lại không xảy ra, 
hoặc một số chướng ngại cản trở, v.v... và tôi lại tạo ra căng thắng trong chính bản thân mình; 
tôi bắt đầu thắt những gút thắt bên trong tôi. Suốt cuộc đời mình, những điều không mong muốn 
cứ tiếp tục xảy ra, những điều mong muốn có thế hoặc không thể xuất hiện, và tiến trình phản 
ứng, tiến trình thắt những gút thắt làm cho toàn bộ cấu trúc tâm - vật lý căng thắng và tràn đầy 
những tiêu cực. Cuộc sống trở nên vô cùng khố đau. 

Có một cách giải quyết vấn đề là cố gắng sắp xếp làm sao cho những điều không mong muốn 
như vậy không xảy đến trong cuộc đời tôi, và mọi việc cứ tiếp tục diễn ra chính xác như tôi 
mong ước. Tôi phải phát triên một khả năng như vậy - hoặc một người nào khác phải có năng 
lực ấy và sẵn sàng đến trợ giúp bất cứ khi nào tôi yêu cầu - rồi mọi điều tôi mong muốn phải cứ 
tiếp tục diễn ra nữa. Nhưng đây là chuyện không tưởng. Vì chang có ai trên thế gian này mà 
những điều họ mong muốn luôn luôn thành tựu, hoặc trong đời họ mọi việc cứ diễn ra theo ý họ 
muốn, không có bất cứ điều gì không mong muốn xảy ra. Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra trái với ước 
muốn và hy vọng của chúng ta. Vì thế, làm thế nào đế không phản ứng một cách mù quáng bất 
chấp những điều mà tôi không thích này? Làm thế nào đế không tạo ra những căng thẳng? Làm 
thế nào để giữ được sự bình an và hòa hợp? 

ớ Ân Độ cũng như ở các xứ sở khác, những con người thánh thiện và trí tuệ trong quá khứ đã 
nghiên cứu vấn đề này - vấn đề khố đau của nhân loại - và họ tìm ra một giải pháp. Neu có một 
điều gì không mong muốn xảy ra và ta bắt đầu phản ứng lại bằng cách phát ra sân hận, sợ hãi, 
hoặc bât cứ một tiêu cực nào khác, thì ngay khi có thê được ta nên chuyên hướng sự chú ý của 
mình sang chuyện khác. Chắng hạn, đứng dậy, lấy một ly nước, và bắt đầu uống - cơn giận của 
bạn sẽ không tăng thêm; bạn có thế thoát ra khỏi cơn giận. Hoặc bắt đầu đếm: một, hai, ba, 
bốn... Hoặc lặp đi lặp lại một chữ, một câu, hay có thế sử dụng một bài chú nào đó. Sẽ trở nên 
dễ dàng hơn nếu bạn dùng tên một vị thần hay một vị thánh mà bạn có đức tin với họ. Tâm được 
chuyến hướng, và cho tới một mức độ nào đó bạn thoát khỏi được tiêu cực, thoát khỏi cơn giận. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Giải pháp này hữu ích; nó đã hiệu quả và vẫn sẽ có hiệu quả. Thực hành theo giải pháp này, tâm 
cảm thấy nhu thoát khỏi sự kích động. Tuy nhiên, trong thực tế giải pháp này chỉ tác động ở mức 
ý thức. Do chuyến huớng sự chú ý thực sự bạn đã đấy tiêu cực vào sâu trong vô thức, và ở mức 
này bạn tiếp tục phát ra và làm sinh sôi nảy nở cũng cái phiền não ấy. ớ bề mặt có một lóp bình 
an và hòa hợp, nhung tận sâu trong tâm là một ngọn núi lửa ngủ ngầm của những tiêu cực bị đè 
nén, thỉnh thoảng vẫn tiếp tục phun ra những vụ no mãnh hệt. 

Các nhà khám phá sự thực nội tại khác đã đi xa hơn nữa trong công cuộc tìm kiếm của họ. Nhờ 
kinh nghiệm thực tại của tâm và vật chất hay danh và sắc trong chính bản thân, họ nhận ra rằng 
chuyến huớng sự chú ý chỉ là cách chạy trốn vấn đề. Chạy trốn không phải là giải pháp; bạn phải 
đối diện với vấn đề. Bất cứ khi nào một tiêu cực phát sinh trong tâm, chỉ cần quan sát nó, đối 
diện với nó. Ngay khi bạn bắt đầu quan sát bất kỳ một tâm phiền não nào, nó sẽ mất đi sức mạnh 
của nó. Nó từ từ tàn lụi và bị bứng gốc. 

Một giải pháp hay, tránh đuợc hai cực đoan - đè nén và cho phép phiền não tự do họat động. Giữ 
phiền não hay tiêu cực trong vô thức sẽ không đoạn trừ đuợc nó, còn đế cho nó thế hiện ra bằng 
lời nói hay hành động sẽ chỉ tạo ra nhiều vấn đề thêm nữa. Neu bạn chỉ quan sát (mà không phản 
ứng), thì phiền não sẽ biến mất: bạn đã đoạn trừ đuợc tiêu cực đó, thoát khỏi phiền não đó. 

Điều này nghe có vẻ tuyệt diệu thật, nhung liệu có thực tiễn không? Khi cơn giận nối lên, nó áp 
đảo chúng ta nhanh đến nỗi thậm chí chúng ta còn không kịp nhận ra nó nữa. Rồi, do bị cơn giận 
áp đảo, chúng ta phạm vào những hành động có hại cho mình và có hại cho nguời khác. Sau đó, 
khi cơn giận đã qua, chúng ta bắt đầu khóc than và hối hận, xin nguời này nguời nọ hoặc xin 
thuợng đế tha lỗi: “ôi, con đã phạm một lầm lỗi, xin vui lòng thứ lỗi cho con!” Lần tới, trong 
một tình huống tuơng tự, chúng ta lại phản ứng theo cách đó nữa. Mọi sự ăn năn nhu vậy hoàn 
toàn không giúp ích đuợc gì cả. 

Cái khó là ở chỗ chúng ta không biết đuợc khi nào thì một phiền não khởi lên. Nó bắt đầu ở sâu 
trong vô thức của tâm, và vào lúc nó ngoi lên mức ý thức, nó đã gom góp đuợc thật nhiều sức 
mạnh đến độ áp đảo cả chúng ta, khiến chúng ta không thế nào quan sát đuợc nó nữa. 

Vậy thì tôi phải có một nguời thu ký riêng đi kèm, đế khi cơn giận bắt đầu anh ta sẽ nhắc: “Coi 
chừng, ông chủ! Cơn giận đang bắt đầu đó!” Bởi lẽ tôi không biết khi nào thì cơn giận sẽ nối lên, 
tôi phải có ba nguời thu ký riêng cho ba ca, suốt cả ngày lẫn đêm; hay đúng hơn, phải bốn nguời 
vì còn có những ngày nghỉ xen kẽ! 

Giả sử tôi có đủ bốn nguời thu ký nhu vậy đi, và khi cơn giận bắt đầu khởi lên, lập tức nguời thu 
ký của tôi nhắc: “ông chủ, coi chừng! Cơn giận đã bắt đầu đấy.” Lúc đó điều đầu tiên tôi làm là 
tát cho hắn một bạt tai và chửi: “Đồ điên! Bộ mày nghĩ mày sẽ dạy đuợc tao sao?” Tôi bị cơn 
giận áp đảo đến độ không có lời khuyên tốt nào giúp ích đuợc cho tôi nữa. 

Giả sử lúc ấy trí tuệ thắng thế và tôi không tát tai anh ta. Thay vào đó tôi nói: “Cám ơn bạn rất 
nhiều. Bây giờ tôi phải ngồi một lát đế quan sát cơn giận.” Có thế đuợc chăng? Ngay khi tôi 
nhắm mắt lại và cố gắng quan sát cơn giận, lập tức đối tuợng của cơn giận, nguời hay tình huống 
vì nó mà tôi nối giận đi vào trong đầu tôi. Thế là tôi không quan sát cơn giận đuợc nữa. Thay vào 
đó tôi lại quan sát những kích thích của cảm xúc ở bên ngoài. Điều này sẽ chỉ làm cho cơn giận 
tăng truởng thêm mà thôi. Đây cũng không phải là giải pháp. Thực sự rất khó mà quan sát bất kỳ 
một tiêu cực trừu tuợng, cảm xúc trừu tuợng, tách rời khỏi đối tuợng bên ngoài làm phát sinh ra 
nó. 

Tuy nhiên, một bậc đã đạt đến chân lý hay sự thực tối hậu, và trong trạng thái giác ngộ viên mãn 
đã tìm ra một giải pháp đích thực. Ngài đã khám phá ra rằng bất cứ khi nào một phiền não phát 
sinh trong tâm, cùng một lúc, hai điều bắt đầu xảy ra ở mức vật lý (thân). Một là hơi thở mất 
nhịp điệu bình thuờng của nó. Tôi bắt đầu thở nặng nề hơn khi một tiêu cực đi vào trong tâm. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Đây là một thực tại mà ai cũng có thế cảm nghiệm, dù nó rất thô và rõ rệt. Đồng thời, ở một mức 
vi tế hơn, một loại phản ứng sinh hóa - hay cảm thọ nào đó bắt đầu khởi động trong thân. Mỗi 
phiền não sẽ tạo ra một cảm thọ thế này hay thế khác, nơi một bộ phận nào đó của thân. 

Đây là một giải pháp thực tiễn. Một người bình thường không thế nào quan sát được những 
phiền não trừu tượng của tâm - sợ hãi trừu tượng, sân hận trừu tượng, hay tham dục trừu tượng. 
Song với sự luyện tập và thực hành thích họp, họ rất dễ quan sát hơi thở và các cảm thọ, cả hai 
đều hên quan trực tiếp đến những phiền não của tâm. 

Hơi thở và các cảm thọ sẽ giúp tôi theo hai cách. Thứ nhất, chúng sẽ là những người thư ký riêng 
của tôi. Ngay khi một phiền não khởi lên trong tâm, hơi thở của tôi sẽ mất đi sự bình thường của 
nó. Nó sẽ bắt đầu la lên: “Coi chừng, có điều gì đó trục trặc rồi!” Tất nhiên tôi không thế tát tai 
hơi thở; tôi phải chấp nhận lời cảnh báo của nó. Tương tự, các cảm thọ nhắc tôi: “Có cái gì trục 
trặc rồi đó.” Tôi phải chấp nhận điều này. Lúc đó, sau khi đã được cảnh báo, tôi bắt đầu quan sát 
hơi thở, quan sát các cảm thọ, và tôi nhanh chóng thấy ra rằng phiền não diệt mất. 

Hiện tượng tâm - vật lý này cũng giống như một đồng tiền có hai mặt. ớ mặt này là những ý 
nghĩ hay cảm xúc khởi lên trong tâm. ớ mặt kia là hơi thở và cảm thọ trên thân. Bất kỳ ý nghĩ 
hay cảm xúc nào (dù ý thức hay vô thức), bất kỳ tâm phiền não nào cũng đều thế hiện ra trong 
hơi thở hoặc cảm thọ vào lúc đó. Như vậy khi quan sát hơi thở hay cảm thọ, tôi cũng đang gián 
tiếp quan sát tâm phiền não. Thay vì chạy trốn vấn đề, tôi đối diện với thực tại như nó hiện đang 
là. Khi ấy tôi sẽ thấy rằng phiền não mất đi sức mạnh của nó; và không còn có thể áp đảo tôi như 
nó đã từng trước đây nữa. Neu tôi kiên trì, phiền não cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn và tôi giữ 
được sự bình an và hạnh phúc. 

Theo cách này, kỹ thuật tự quan sát chỉ ra cho chúng ta thấy thực tại trên hai phương diện của 
nó, bên ngoài và bên trong. Trước đây, ta luôn luôn nhìn ra ngoài với đôi mắt mở, bỏ quên sự 
thực nội tại. Tôi luôn luôn đi tìm nguyên nhân khố đau của tôi ở bên ngoài. Tôi luôn luôn đố lỗi 
và cố gắng thay đối thực tại bên ngoài. Do không biết gì về thực tại bên trong, tôi chang bao giờ 
hiểu được rằng nguyên nhân của khố nằm ở bên trong, nó nằm ngay trong những phản ứng mù 
quáng của tôi. 

Thật khó mà quan sát một tiêu cực trừu tượng khi nó khởi lên. Nhưng bây giờ, nhờ luyện tập, tôi 
có thế thấy mặt bên kia của đồng tiền: tôi có thể nhận ra hơi thở và cũng nhận ra những gì đang 
xảy ra bên trong tôi. Dù cho nó là gì, hơi thở hay bất kỳ một cảm thọ nào, tôi học cách chỉ quan 
sát nó, không đế mất sự quân bình của tâm. Tôi không làm cho những khố đau của tôi tăng thêm 
nữa. Thay vào đó, tôi đế cho phiền não thế hiện ra và tự diệt đi. 

Bạn càng thực hành kỹ thuật nào nhiều chừng nào, bạn sẽ càng thấy mình có thế thoát ra khỏi 
tiêu cực nhanh chóng hơn chừng ấy. Dần dần tâm cũng thoát khỏi những tiêu cực; nó trở nên 
thanh tịnh. Một cái tâm thanh tịnh luôn luôn tràn ngập yêu thương, tình yêu thương không dính 
mắc hay còn gọi là tâm từ ái đối với tất cả mọi người; tràn ngập lòng bi mẫn đối với những thất 
bại và khố đau của người khác; tràn ngập lòng hoan hỷ trước những sự thành công và hạnh phúc 
của họ; tràn ngập sự xả ly khi đối diện với bất cứ tình huống nào. 

Khi một người đạt đến giai đoạn này, lúc đó toàn bộ mô thức sống của họ bắt đầu thay đổi. Họ 
không còn có thế làm một điều gì bằng thân hay bằng lời nói vốn sẽ gây xáo trộn sự bình an và 
hạnh phúc của tha nhân được nữa. Thay vào đó, tâm quân bình chăng những tự nó trở nên bình 
an, mà nó còn giúp người khác được bình an. Bầu không khí chung quanh một con người như 
vậy sẽ được thấm nhuần với sự bình an và hòa họp, và tất nhiên điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến 
mọi người. 

Đây là một nghệ thuật sống, là những gì Đức Phật đã dạy. Đức Phật không bao giờ thiết lập hay 
giảng dạy một hình thức tôn giáo nào cả. Ngài không bao giờ hướng dẫn những người theo Ngài 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


thực hành một lễ nghi hay nghi thức tôn giáo, hoặc bất kỳ một hình thức rỗng không, mù quáng 
nào. Thay vào đó, Ngài chỉ dạy mọi người cách quan sát thiên nhiên đúng như nó là, bằng cách 
thực tại bên trong tự thân mỗi người. Do vô minh, trước đây chúng ta cứ hên tục phản ứng theo 
cách có hại cho chính bản thân chúng ta và có hại cho những người khác. Bây giờ khi trí tuệ sanh 
- trí tuệ do quan sát thực tại đúng như nó là - chúng ta thoát ra khỏi sự phản ứng mù quáng này. 
Khi chúng ta dừng lại việc phản ứng mù quáng, chúng ta có khả năng hành động đích thực - 
hành động diễn tiến từ một cái tâm quân bình (không tham cũng không sân), và buông xả, một 
cái tâm thấy và hiếu đúng sự thực. Một hành động như vậy chỉ có thế là hành động tích cực, sáng 
tạo, và lợi ích cho bản thân và cho tha nhân. 

Vậy thì, cái được xem là cần thiết ở đây là “hãy biết chính mình” - đây là lời khuyên mà các bậc 
hiền triết đã đưa ra. Bạn phải biết mình không chỉ ở mức tri thức, ở mức khái niệm và lý thuyết. 
Điều này cũng không có nghĩa là biết mình ở mức đức tin hay tình cảm, chỉ đơn giản chấp nhận 
một cách mù quáng những gì bạn nghe hay đọc. Kiến thức như vậy là không đủ. 

Đúng hơn, bạn phải biết thực tại ở mức kinh nghiệm. Bạn phải kinh nghiệm trực tiếp thực tại của 
các hiện tượng tâm - vật lý này. Chỉ có làm như thế mới giúp chúng ta thoát ra khỏi những phiền 
não, thoát ra khỏi khố đau. 

Kinh nghiệm trực tiếp thực tại trong chính tự thân hay kỹ thuật tự quan sát chính mình này là 
những gì được gọi là Vipassanã hay thiền Minh Sát. Trong ngôn ngữ của Ân Độ vào thời Đức 
Phật, passanã có nghĩa là nhìn, là thấy với mắt mở, theo cách thông thường. Nhưng Vipassanã là 
quan sát hay quán chiếu mọi vật như chúng thực sự là, không chỉ như chúng dường như là. Sự 
thực rõ rệt bề ngoài phải được thể nhập hay chọc thủng qua, cho đến bạn đạt đến sự thực tối hậu 
của toàn bộ cơ cấu tâm - vật lý hay tâm và thân. Khi bạn kinh nghiệm sự thực này, bạn biết cách 
dừng lại sự phản ứng mù quáng, biết cách dừng lại việc tạo tác những phiền não. Một cách tự 
nhiên, những phiền não cũ cũng bị đoạn trừ dần. Bạn thoát khỏi mọi khố đau và cảm nghiệm sự 
hạnh phúc. 

Có ba bước tu tập được đưa ra trong một khóa thiền Vipassanã. Trước hết bạn phải tránh bất kỳ 
hành động bằng thân hoặc khấu nào làm xáo trộn sự bình an và hòa họp của người khác. Bạn 
không thế thực hành đế tự giải thoát mình ra khỏi những phiền não trong tâm trong khi vẫn tiếp 
tục thực hiện những hành động bằng thân và lời nói mà vốn chỉ làm tăng trưởng thêm những 
phiền não ấy. Do đó một căn bản giới luật là bước đầu cần yếu của việc thực hành. Bạn phải cam 
kết không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không dùng các chất gây 
say. Nhờ tránh những hành động như vậy, bạn đế cho tâm lắng dịu xuống. 

Bước kế tiếp là phát triến một mức độ làm chủ nào đó đối với cái tâm hoang dã này bằng cách 
tập luyện cho nó trụ vững trên một đối tượng duy nhất, hơi thở. Bạn cố gắng giữ cho sự chú tâm 
của bạn trên hơi thở trong thời gian càng lâu càng tốt. Đây không phải là một bài tập thở nên bạn 
không được điều khiến hơi thở. Thay vào đó bạn chỉ quan sát hơi thở tự nhiên, khi nó đi vô và 
khi nó đi ra đúng như nó đang là. Theo cách này bạn làm cho tâm lắng dịu thêm, nhờ thế nó 
không còn bị những tiêu cực mãnh hệt áp đảo nữa. Đồng thời, bạn còn tập trung tâm lại, làm cho 
nó nhạy bén và minh mẫn, có khả năng làm công việc minh sát. 

Hai bước đầu - sống một cuộc sống đạo đức và kiếm soát tâm - tự nó rất cần thiết và lợi ích. 
Song chúng sẽ chỉ dẫn đến sự tự chế thôi nếu bạn không bước thêm bước thứ ba: thanh tịnh tâm 
khỏi các phiền não, bằng cách phát triến khả năng nhìn thấu sự thực hay minh sát vào ngay bản 
chất của bạn. Thực sự ra, Vipassanã có nghĩa là kinh nghiệm thực tại của chính mình, qua việc 
quan sát có hệ thống và buông xả các hiện tượng tâm - vật chất hay danh và sắc luôn luôn thay 
đối, tự nó thế hiện ra như những cảm thọ trong bản thân. Đây là tột đỉnh của giáo pháp Đức Phật: 
tự thanh tịnh qua việc tự quán chiếu. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Việc tự quán chiếu này mọi nguời ai cũng thực hành đuợc. Căn bệnh không riêng cho một bộ 
phái nào, do đó cách chữa cũng không thế giới hạn trong phạm vi bộ phái: nó phải là của chung. 
Mọi nguời chúng ta ai cũng phải đối diện với vấn đề khố đau. Khi bạn sân hận, đó không phải là 
sân hận của nguời Phật tử, sân hận của nguời Hindu, hay sân hận của nguời Thiên Chúa. Sân hận 
là sân hận. Do sân hận bạn trở nên kích động, thì đó cũng không phải là sự kích động của nguời 
Thiên Chúa hay Hindu (Ân giáo), hay sự kích động của nguời Phật tử. Bệnh tật là chung. Cách 
chữa cũng phải là chung. 

Vipassanã là một cách chữa mang tính phố quát như vậy. Sẽ không ai phản đối một quy tắc sống 
biết tôn trọng sự bình an và hòa hợp của những người khác. Sẽ không ai chống lại việc tu tập 
kiếm soát tâm. Sẽ không ai ghét việc tu tập Minh sát qua đó người ta có thế giải thoát tâm khỏi 
những tiêu cực. Đó là một đạo lộ phố quát. Đó không phải là sự sùng bái. Đó không phải là một 
giáo điều. Đó không phải là đức tin mù quáng. 

Quan sát thực tại đúng như nó là, bằng cách quan sát sự thực bên trong - đây là biết mình ở mức 
kinh nghiệm thực sự. Và khi bạn thực hành, bạn bắt đầu đi ra khỏi cái khố của phiền não. Từ sự 
thực rõ rệt và thô ở bên ngoài, bạn thế nhập vào sự thực tối hậu của tâm và vất chất hay danh và 
sắc. Rồi bạn vượt qua sự thực tối hậu ấy và kinh nghiệm một sự thực nằm ngoài tâm và vật chất, 
nằm ngoài thời gian và không gian, nằm ngoài lĩnh vực tương đối do duyên sanh hay điều kiện 
tạo thành: sự thực của giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não, mọi bất tịnh, mọi khố đau. Bất kỳ 
cái tên nào bạn gán cho sự thực cùng tột này cũng đều không thích họp. Nó là mục đích cuối 
cùng của mọi người. 

Cầu mong tất cả các bạn đều kinh nghiệm được sự thực cùng tột này. cầu mong tất cả mọi người 
ở khắp mọi nơi trên thế gian này thoát khỏi những phiền não của họ, thoát khỏi khổ đau của họ. 
Cầu mong mọi người hưởng được hạnh phúc chân thực, sự bình an chân thực, và hòa họp chân 
thực. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


TOA THUỐC CỦA BÁC SỸ 

Một người đàn ông kia bị bệnh và đi đến bác sĩ. Vị bác sĩ khám xong rồi kê cho anh ta một toa 
thuốc. Người đàn ông này rất tin tưởng vị bác sĩ của mình. Anh ta trở về nhà và trong phòng cầu 
nguyện của mình anh ta đặt một bức tượng rất đẹp của vị bác sĩ ấy. Rồi, anh ngồi xuống dập đầu 
kính lễ bức tượng ấy ba lần, và dâng lên hương hoa. Xong, anh móc cái toa thuốc mà vị bác sĩ đã 
ghi cho anh ra và trịnh trọng đọc: “Sáng hai viên! Trưa hai viên! Tối hai viên!” Suốt cả ngày, 
suốt cả đời anh ta cữ mãi miết đọc toa thuốc vì anh có đức tin lớn nơi vị bác sĩ, nhưng toa thuốc 
vẫn không giúp ích được gì cho anh. 

Người đàn ông quyết định là mình cần phải biết thêm thông tin về toa thuốc này, và thế là anh 
tức tốc chạy đến hỏi vị bác sĩ, “Tại sao bác sĩ lại kê toa thuốc này? Nó sẽ giúp cho tôi như thế 
nào?” Là một người trí thức, vị bác sĩ giải thích, “Này, hãy xem nhé, đây là bệnh của anh, và đây 
là nguyên nhân sanh ra bệnh của anh. Neu anh uống thuốc mà tôi đã kê toa đó, nó sẽ loại trừ căn 
nguyên của bệnh. Khi nhân đã được loại trừ, bệnh sẽ tự động biến mất thôi.” Người đàn ông suy 
nghĩ, “A, thật tuyệt vời! Bác sĩ của ta rất thông thái! Toa thuốc của ông thật vô cùng lợi ích đấy 
chứ!” Thế là anh ta lại trở về nhà và bắt đầu tranh cãi với những người hàng xóm láng giềng của 
mình, khăng khăng rằng, “Bác sĩ của tôi là đệ nhất! Các ông bác sĩ khác đều vô dụng!” Nhưng 
anh ta được gì khi tranh cãi như thế? Suốt cuộc đời anh ta có thể cứ tiếp tục tranh cãi, song điều 
ấy cũng hoàn toàn chẳng giúp ích được gì cho anh. Neu anh ta uống thuốc, chỉ lúc đó anh ta mới 
vơi nhẹ được nỗi khố của mình, mới dứt được căn bệnh của mình. Chỉ lúc đó thuốc mới giúp ích 
được cho anh ta. 

Mỗi con người giải thoát cũng giống như một vị lương y vậy. Vì lòng bi mẫn, vị ấy đưa ra một 
toa thuốc khuyên mọi người cách làm thế nào đế tự giải thoát mình ra khỏi khố đau. Neu người 
nào phát sinh đức tin mù quáng nơi vị ấy, họ sẽ biến toa thuốc thành kinh điến và rồi bắt đầu 
tranh cãi với các bộ phái khác, cho rằng giáo lý của bậc sáng lập ra tôn giáo của họ mới là cao 
siêu. Nhưng chang ai màng đến việc thực hành theo lời dạy, chang ai màng đến việc uống thuốc 
theo toa đã kê đế loại trừ căn bệnh. 

Thực ra, có niềm tin nơi vị bác sĩ sẽ là hữu ích nếu nó khuyến khích được bệnh nhân theo lời 
khuyên của ông ta. Hiếu rõ thuốc có hiệu quả như thế nào cũng là điều lợi ích nếu nó khích lệ 
bạn uống thuốc. Nhưng nếu không thực sự uống thuốc, bạn không thể nào chữa được bệnh. Bạn 
phải tự mình uống thuốc mới mong hết bệnh. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


NHÂN GẦN CỦA KHỔ 

Thế giới thực không giống như thế giới của các câu chuyện thần tiên trong đó mọi người sống 
với nhau một cách hạnh phúc cho đến mãi về sau. Chúng ta không thế tránh được sự thực phũ 
phàng rằng cuộc đời là bất toàn, bất túc, bất toại nguyện - sự thực về sự hiện hữu của khổ. 

Kh i xét đến hiện thực này, điều quan trọng chúng ta muốn biết là khố có (nguyên) nhân hay 
không, và nếu có, liệu chúng ta có thể loại trừ được nhân ấy để cho khổ được loại trừ hay không. 
Neu trường hợp nhân sanh ra cái khố của chúng ta chỉ là những chuyện xảy ra tình cờ qua đó có 
thế chúng ta không có quyền kiếm soát hay ảnh hưởng gì được, thì chúng ta cũng đành bất lực và 
nên từ bỏ mọi cố gắng truy tìm con đường thoát khổ đi thì hơn. Hoặc nếu những khố đau của 
chúng ta được định đoạt bởi một đấng quyền năng nào đó làm việc theo lối độc đoán và bí ẩn, 
thời chúng ta phải tìm cách làm nguôi cơn thịnh nộ của đấng này đế ông sẽ không còn giáng khố 
đau lên chúng ta nữa. 

Đức Phật thấy rõ rằng khố đau của chúng ta không phải là sản phấm của sự tình cờ. Có những 
nguyên nhân nằm đằng sau nó, vì mọi hiện tượng hay các pháp đều do nhân duyên sanh. Quy 
luật nhân quả - kamma (nghiệp) - là quy luật phố quát và cơ bản cho sự hiện hữu. Những nhân 
ấy không nằm ngoài quyền kiếm soát của chúng ta. 

Kamma 

Chữ kamma (hay, trong hình thức Sanskrit phố biến rộng rãi hơn của nó, karma) thường được 
mọi người hiếu theo nghĩa “số phận”. Tiếc thay, hàm ý của từ này ngược hắn với những gì Đức 
Phật có ý định muốn nói bằng từ kamma. số phận là cái gì đó nằm ngoài quyền kiếm soát của 
chúng ta, là mệnh trời hay ý của Thượng đế, những gì đã được định trước cho mỗi người chúng 
ta. Tuy nhiên kamma nghĩa đen là “hành động”. Những hành động của chúng ta là nhân của 
những gì chúng ta cảm thọ trong cuộc đời; “Các chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ 
thừa tự của nghiệp, được sanh ra từ nghiệp, bị trói buộc bởi nghiệp; nghiệp là nơi nương nhờ 
của họ. Nghiệp họ làm thấp hèn hay cao thượng thế nào, cuộc sổng của họ sẽ thấp hèn hay 
cao thượng như thế ẩy"? 

Mọi việc chúng ta gặp trong cuộc đời là kết quả của những hành động hay nghiệp riêng của 
chúng ta. Do đó, mỗi người chúng ta có thế làm chủ được số phận của mình bằng cách làm chủ 
những hành động chúng ta làm. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm đối với những hành 
động làm phát sinh ra khố đau của chúng ta. Đức Phật nói, 

Ta là chủ nhân của ta, 

Ta tạo tương lại cho chinh taý 

Theo đó, mỗi người chúng ta cũng giống như một người bịt mắt chưa hề học lái xe, ngồi đằng 
sau tay lái của một chiếc xe tốc hành trên một xa lộ đông đúc. Chắc chắn anh ta không thế về đến 
nơi đã định mà không gặp rủi ro. An h ta có thế nghĩ rằng mình đang lái xe, nhưng thực sự là xe 
đang lái anh ta. Neu anh ta muốn tránh tai nạn, chưa nói đến việc về đến đích, anh ta phải bỏ cái 
khăn bịt mắt ra, phải học cách điều khiển xe, và biết cách tránh sự hiếm nguy càng nhanh càng 
tốt. Tương tự, chúng ta phải biết những gì chúng ta làm và cũng phải học cách thực hiện những 
nghiệp nào sẽ dẫn đến chỗ chúng ta thực sự muốn đến. 


^ M.135, Cula Kamma Vibhanga Sutta (Kinh Tiểu Nghiệp Phăn Biệt. Trung bộ III) 
* Dhammapada, XXV 21(380) 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Ba Loại Nghiệp 

Có ba loại nghiệp: thân nghiệp, khấu nghiệp và ý nghiệp. Thông thường chúng ta coi thân nghiệp 
là quan trọng nhất, khấu nghiệp trung bình, và ý nghiệp là ít quan trọng nhất. Đánh một người 
đối với chúng ta có vẻ như là một hành động nghiêm trọng hơn nói những lời xỉ vả người ấy, và 
cả hai (đánh và chửi) dường như nghiêm trọng hơn một ác ý không bộc lộ ra đối với người ấy. 
Tất nhiên, nhận định này sẽ được quan niệm tùy theo luật lệ của mỗi xứ sở, và do con người chế 
ra. Nhưng theo Pháp (Dhamma), quy luật của thiên nhiên hay quy luật tự nhiên, ý nghiệp là quan 
trọng nhất. Một hành động bằng thân hay bằng lời nói sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau tùy 
theo ý định thực hiện hành động ấy. 

Một bác sĩ phấu thuật dùng con dao mo của mình đế thực hiện một ca mổ cấp cứu mà cuối cùng 
hóa ra lại không thành công dẫn đến cái chết của bệnh nhân; một tên sát nhân dùng con dao của 
mình đế đâm nạn nhân cho đến chết, về thân mà nói, hai hành động của họ giống nhau, với cùng 
kết quả (là chết người), nhưng về mặt tâm lý, họ lại khác biệt nhau rất xa về ý định. Người bác sĩ 
phau thuật hành động vì lòng bi mẫn, trong khi tên sát nhân vì lòng sân hận. Quả báo mà mỗi 
người gặt sẽ hoàn toàn khác nhau, tùy theo ý nghiệp của họ. 

Tương tự, trong trường họp của lời nói, ý định là quan trọng nhất. Một người cãi nhau với bạn 
đồng nghiệp của mình và xỉ vả người này, gọi họ là đồ ngu. Anh ta nói lời đó xuất phát từ lòng 
sân hận. Cũng người này khi nhìn thấy con mình chơi đùa trong vũng bùn nhơ nhóp và nhẹ 
nhàng gọi nó là đồ ngu. Lời nói này của anh ta xuất phát từ tình thương. Trong cả hai trường họp 
cùng một lời nói được nói ra, song thực tế lại bộc lộ hai trạng thái tâm trái ngược nhau. Chính ý 
định nằm trong lời nói sẽ quyết định quả báo. 

Những lời nói và hành động hoặc những tác động bên ngoài của họ chỉ là những hệ quả của ý 
nghiệp. Chúng được phán xét một cách thích đáng theo tính chất của ý định qua đó chúng tìm 
được sự bộc lộ ra. Chính ý nghiệp mới là nghiệp (kamma) thực sự, là nhân sẽ cho quả trong 
tương lai. Hiếu được đạo lý này, Đức Phật công bố, 

Tâm đi trước các pháp, 

Tâm là chủ, tâm tạo. 

Neu với tâm bất tịnh, 

Nói năng hay hành động, 

Khô não sẽ theo sau 

Như bánh xe lãn theo, chân con vật kéo xe. 

Neu với tâm thanh tịnh, 

Nói năng hay hành động, 

An lạc sẽ theo sau, 

Như bóng chăng rời hình.^ 

Nhân của khổ 

Nhưng những ý nghiệp nào sẽ quyết định só phận của chúng ta? Neu tâm chỉ là thức, tưởng, thọ 
và hành (những phản ứng), thì yếu tố nào trong số này làm phát sanh khố đau? Thực sự mỗi 
trong những yếu tố ấy có hên can một mức độ nào đó trong tiến trình khố đau. Tuy nhiên, ba yếu 
tố đầu - thức, thọ và tưởng - chủ yếu là thụ động. Thức chỉ đơn thuần tiếp nhận những dữ liệu 
chưa xử lý của kinh nghiệm, tưởng phân loại dữ liệu, thọ báo hiệu sự xảy ra của các bước trước. 
Công việc của ba yếu tố này chỉ là đế thu nhận những thông tin đưa vào. Nhưng khi tâm bắt đầu 
phản ứng, tình trạng thụ động nhường chỗ cho sự hấp dẫn hay ghê tởm, cho thích hay ghét. Sự 


^ Dhammapada, I. 1&2 {Pháp Cú Kinh) 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


phản ứng này làm chuyến động một chuỗi các sự kiện mới mà khởi đầu của nó là sự phản ứng 
hay hành, sankhara. Đây là lý do tại sao Đức Phật nói, 

Phàm khô gì phát sinh, 

Tất cả các duyên hành. 

Do đoạn diệt các hành 
Khô không còn hiện hữu.^^ 

Nghiệp (kamma) đích thực, hay nhân đích thực của khố là sự phản ứng của tâm. Một phản ứng 
thoáng qua của cảm giác thích hay không thích có thế không mãnh hệt lắm và không cho ra quả 
báo nhiều, nhung nó sẽ có một hiệu quả tích lũy. Sự phản ứng đuợc lặp đi lặp lại hết lúc này 
sang lúc khác, qua mỗi lần nhu vậy cuờng độ sẽ gia tăng, và cuối cùng phát triến thành tham ái 
hay sân hận. Đây là những gì trong bài pháp đầu tiên (Kinh chuyển Pháp Luân) Đức Phật gọi 
là tanhã, nghĩa đen là “khát ái”: thói quen khao khát không bao giờ thỏa mãn của tâm đối với 
những gì không có, cũng hàm ý một sự bất toại nguyện tuơng đuơng và không thể sửa chữa đuợc 
đối với những gì đã có. Khát ái và bất toại nguyện càng mãnh liệt bao nhiêu, ảnh huởng của 
chúng trên ý nghĩ của chúng ta, trên lời nói của chúng ta, và trên hành động của chúng ta càng 
sâu đậm hơn bấy nhiêu - đồng thời cái khố mà chúng gây ra cũng sẽ nhiều hơn bấy nhiêu. 

Một số phản ứng, Đức Phật nói, giống nhu chữ viết trên mặt nuớc: ngay khi vừa viết xong chúng 
liền bị xóa đi. Những phản ứng khác giống nhu những chữ viết trên bờ cát: nếu viết vào buối 
sáng thì buổi tối cũng bị thủy triều hoặc gió xóa sạch. Những phản ứng khác thì giống nhu chữ 
khắc sâu trong đá với búa và đục. Tất nhiên chúng cũng bị xóa nhòa đi khi đá mòn, nhung muốn 
cho chúng mất hắn sẽ mất hàng thế kỷ. 

Mỗi ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta tâm cứ tiếp tục phát ra nhựng phản ứng, nhung nếu 
cuối ngày chúng ta cố gắng nhớ lại, chúng ta chỉ có thế nhớ đuợc một hoặc hai phản ứng tạo ấn 
tuợng sâu đậm nhất trong ngày hôm đó thôi. Lại nữa, nếu cuối một tháng chúng ta cố gắng nhớ 
lại tất cả những phản ứng của chúng ta, may ra chúng ta chỉ nhớ đuợc một hay hai phản ứng nào 
tạo ấn tuợng sâu sắc nhất trong tháng đó. Cũng vậy, cuối một năm chúng ta sẽ chỉ có thế nhớ lại 
đuợc một hoặc hai phản ứng đế lại ấn tuợng sâu sắc nhất suốt năm đó. Những phản ứng sâu đậm 
nhu vậy rất là nguy hiểm vì chúng đua đến khổ đau vô cùng. 

Buớc đầu tiên huớng đến sự xuất ly khỏi khố là biết chấp nhận hiện thực của khổ, không phải 
nhu một khái niệm triết học hay nhu một tín điều, mà nhu một thực tế của hiện hữu ảnh huởng 
đến mỗi chúng ta trong cuộc đời. Cùng với sự chấp nhận này là một sự hiểu biết về khổ là gì và 
tại sao chúng ta phải khố, lúc đó chúng ta mới có thế không còn bị (xe) lái đi mà bắt đầu biết lái 
chiếc xe của đời mình. Nhờ biết cách trực nhận bản chất của mình, chúng ta có thế tự đặt mình 
trên đạo lộ dẫn đến giải thoát khỏi khố đau. 


Sutta Nipãta, III. 12, dvayatãnupassanã Sutta. 

" S.LVI(XII).ii.l, Dhamma-cakkappavattana Sutta. 
A.III.xviii.l30, Lekha Sutta. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


HAI CHIẾC NHẪN 

Một ông nhà giàu nọ chết đế lại hai đứa con. Hai đứa con tiếp tục sống chung với nhau một thời 
gian theo tập tục Ân Độ, trong một căn nhà chung, một gia đình chung. Nhung sau đó hai đứa cãi 
nhau và quyết định tách riêng, chia đôi toàn bộ gia tài. Thế là mọi thứ đuợc đem ra chia đều 
nhau, và từ đó chúng ốn định công việc của mình. Tuy nhiên, sau khi mọi việc ốn định thì mới 
phát hiện ra một gói nhỏ mà cha chúng đã cất giấu rất cấn thận. Chúng mở cái gói ấy ra và thấy 
rằng trong đó có hai chiếc nhẫn, một chiếc có gắn một viên kim cuơng rất giá trị, còn chiếc kia là 
một chiếc nhẫn bằng bạc giá trị chỉ vài rupees.^^ 

Thấy kim cuơng, nguời anh liền khởi lên tâm tham, anh ta bắt đầu giải thích cho nguời em, 
“Theo anh nghĩ thì chiếc nhẫn này không phải của cha chúng ta làm ra, mà đúng hơn là một bảo 
vật từ đời tố tiên chúng ta. Đó là lý do tại sao cha lại đế riêng nó khỏi những vật sở hữu khác. Và 
vì lẽ nó đã đuợc lưu truyền qua các thế hệ trong gia tộc của chúng ta, nó phải được giữ gìn cho 
các thế hệ tương lai. Do đó anh, là anh cả, sẽ giữ nó. Em nên lấy chiếc nhẫn bạc hơn.” 

Người em mỉm cười và nói, “Được thôi, anh hãy vui với chiếc nhẫn kim cương, còn em sẽ vui 
với chiếc nhẫn bạc.” Cả hai người cùng đeo nhẫn vào tay và đường ai nấy đi. 

Người em tự nhủ. “Thật dễ hiếu tại sao cha lại giữ kỹ chiếc nhẫn kim cương; vì nó rất giá trị. 
Nhưng tại sao ông lại giữ chiếc nhẫn bạc tầm thường này nữa? Anh xem xét kỹ chiếc nhẫn và 
thấy có hàng chữ khắc trên đó: “£)íia này rồi cũng sẽ đỗi thay!". “Ô, đây là câu mật chú của cha 
ta chăng: “Điều này rồi cũng sẽ đối thay!” Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình trở lại. 

Cả hai anh em đã phải đương đầu với mọi thăng trầm của cuộc đời. Khi mùa xuân đến (ám chỉ 
khi thành công cuộc đời), người anh cảm thấy rất là phấn chấn, mất đi sự quân bình của tâm. Khi 
mùa thu hay mùa đông đến (ám chỉ khi thất bại), anh rơi vào tình trạng chán chường cay đắng, 
cũng lại mất đi tâm quân bình của mình. Anh ta trở nên căng thắng, mắc chứng bệnh huyết áp 
cao, không thế ngủ được vào ban đêm. Anh ta bắt đầu dùng đến những viên thuốc ngủ, thuốc 
giảm đau, và những loại dược phấm mạnh hơn. 

Cuối cùng, anh đến giai đoạn đòi hỏi phải có những ca điều trị tâm thần bằng điện. Đây là trường 
họp của người anh với chiếc nhẫn kim cương. 

Còn về người em với chiếc nhẫn bạc, khi mùa xuân đến, anh thọ hưởng nó; anh không tìm cách 
tránh né nó. An h thọ hưởng nhưng không quên nhìn vào chiếc nhẫn của mình đế nhớ rằng, "'Điều 
này rồi cũng sẽ đối thay." Và khi nó thay đối, anh có thế mỉm cười và tự nhủ, “À, ta biết rằng nó 
sẽ thay đối mà. Giờ đây nó thay đối, thì đã sao nào!” Khi mùa thu hay mùa đông đến, anh lại 
nhìn vào chiếc nhẫn và nhớ, ''Điều này rồi cũng sẽ thay đổi." An h không than khóc, biết rằng 
điều này rồi cũng sẽ thay đổi. Và đúng như vậy, nó đã thay đổi, nó đã qua đi. Đối với mọi việc 
thành bại, thăng trầm trong cuộc đời, anh biết rằng chang có gì vĩnh cửu cả, rằng mọi thứ đến chỉ 
đế ra đi. Anh không mất sự quân bình của tâm và sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc. 

Đây là trường họp của người em với chiếc nhẫn bạc. 


Rupee, đồng rupi, đơn vị tiền tệ ở Ân Độ và Pakistan. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


CĂN NGUYÊN CỦA VẤN ĐỀ 

“Sự thực của khố”, Đức Phật nói, “phải được liễu tri (khám phá cho đến tận cùng của nó).”'"^ 
Vào cái đêm sắp thành đạo, Ngài ngồi xuống hành thiền với quyết tâm sẽ không đứng dậy cho 
đến khi hiếu rõ được khố phát sinh như thế nào và làm sao đế có thế đoạn trừ nó. 

Xác định khổ 

Ngài thấy rõ là khố hiện hữu. Đây là một sự thực không thế tránh khỏi, dù nó có thế khó chịu 
đến như thế nào. Khố bắt đầu với sự bắt đầu của cuộc sống. Chúng ta hầu như không có một cái 
nhớ ý thức nào về sự hiện hữu ở bên trong bào thai, nhưng kinh nghiệm chung cho thấy rằng 
chúng ta chui ra khỏi nó với tiếng khóc. Sanh là một tình trạng gian khố cực kỳ. 

Sau khi chào đời, chúng ta chắc chắn còn gặp những cái khố của bệnh đau và tuổi già. Vậy mà, 
bất chấp chúng ta có phải bệnh đau ra sao, bất chấp chúng ta có suy yếu và già nua như thế nào, 
chang ai trong chúng ta muốn chết cả, bởi vì chết là một nỗi khố lớn. 

Mọi sinh vật trong cõi đều phải đối diện với những cái khố này. Và khi chúng ta trải qua cuộc 
đời, chắc chắn chúng ta còn phải gặp những cái khố khác, những lọai khố khác nhau của thế xác 
hoặc tinh thần. Chúng ta vướng vào những cái khố của việc phải gần những vật khó ưa và chia 
lìa vật vừa lòng. Chúng ta không được những gì chúng ta muốn; thay vào đó lại phải những gì 
chúng ta không mong. Mọi tình huống như vậy đếu là khố. 

Những trường họp vừa đề cập của khổ không có gì khó nhận ra với bất kỳ ai có suy tư sâu sắc về 
nó. Nhưng Đức Phật tương lai không lấy làm thoải mãn với những lý giải hạn chế của tri thức. 
Ngài tiếp tục dò tìm sâu hơn vào trong chính mình để kinh nghiệm bản chất thực sự của khổ, và 
Ngài khám phá ra rằng ‘"chấp thủ vào năm uẩn là khố.'”^^ ớ một mức độ rất sâu, khố là sự chấp 
thủ quá độ mà mỗi ngưởi chúng ta đã hình thành đối với thân và tâm này. Con người lầm chấp 
vào cái thực thế tâm - vật lý này của họ trong khi thực sự là chỉ có một tiến trình đang diễn biến 
mà thôi. Sự chấp thủ vào khái niệm không thực về tự thân này, vào cái mà trong thực tế đang 
thay đối không ngừng này, là khố. 

Chấp thủ 

Có nhiều loại chấp thủ. Đầu tiên là chấp thủ vào thói quen đi tìm sự thỏa mãn dục lạc (hay Dục 
Thủ). Một người nghiện dùng ma túy bởi vì anh ta muốn nếm cái cảm giác đê mê mà thuốc ấy 
tạo ra cho anh, mặc dù anh ta dư biết rằng do dùng thuốc anh ta đã củng cố thêm cho sự nghiện 
ngập của mình. Tương tư nhu vậy, chúng ta đã nghiện cái tình trạng tham ái. Ngay khi một ước 
muốn được thỏa mãn, chúng ta liền phát sanh một ước muốn khác. Đối tượng chỉ là phụ; sự thực 
là chúng ta luôn tìm cách duy trì hên tục trạng thái khát khao; bởi vì ngay cái khát khao này đã 
tạo ra trong chúng ta một cảm giác dễ chịu mà chúng ta muốn được kéo dài mãi. Tham ái hay 
khát khao trở thành một thói quen, một sự nghiện ngập, chúng ta không thế nào bỏ được. Và 
cũng như 1 người nghiện, dần dần rồi sẽ trở nên lờn đối với loại thuốc đã chọn của anh ta và lúc 
nào cũng đòi hỏi phải có những liều cao hơn đế đạt được cái tình trạng đê mê ấy, tham ái của 
chúng ta cũng thế, chúng ta càng tìm cách thỏa mãn nó thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo 
cách này chúng ta chang thế nào đi đến tận cùng của tham ái, và bao lâu chúng ta còn tham ái, 
chúng ta chang bao giờ hạnh phúc. 

Chấp thủ lớn khác là “ngã chấp”, hay chấp vào cái “tôi”, cái hình ảnh mà chúng ta có về chính 
bản thân mình (Ngã chấp thủ). Đối với mỗi người chúng ta, cái “Tôi” có lẽ là nhân vật quan 
trọng nhất trần gian. Chúng ta xử sự chang khác nào một thanh nam châm với những mạt sắt vây 
quanh: nó sẽ tự động sắp xếp những mạt sắt ấy theo khuôn mẫu lấy nó làm trung tâm, và chỉ với 


S.L VI(XII).ii.l, Dhamma-cakkappavattana Sutta 

Ibid (xem cùng cuốn sách trên - Dhamma-cakkappavattana Sutta) 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


cách suy nghĩ kém cỏi như vậy chúng ta, theo bản năng, cố gắng sắp xếp thế gian theo ý thích 
của chúng ta, tìm cách hấp dẫn những cái dễ chịu vào và đẩy cái khó ưa ra. Nhưng chẳng ai trong 
chúng ta sống một mình trong cái thế gian này; một cái “tôi” chắc chắn phải cọ sát với những cái 
tôi khác. Cái khuôn mẫu mà mỗi người chúng ta tìm cách tạo ra bị khuấy động bởi từ trường của 
những người khác, và chính chúng ta cũng phải bị hấp dẫn hay bị đẩy ra. Ket quả chỉ có thề là 
bất hạnh hay khố đau mà thôi. 

Chúng ta không chỉ giới hạn sự chấp thủ vào cái “tôi” mà còn bành trướng nó đến “cái của tôi”, 
đến bất cứ những gì thuộc về chúng ta. Mỗi người chúng ta dần dần hình thành sự chấp thủ to 
lớn đối với những gì chúng ta có, vì cái đó dính liền với chúng ta, hỗ trợ cho hình ảnh về “cái 
tôi” của chúng ta. Sự chấp thủ này sẽ không tạo ra vấn đề nếu những gì bạn gọi là “của tôi” cứ 
thường hằng, và cái “tôi” cứ còn mãi đế hưởng thụ nó đời đời. Nhưng sự thực thì sớm hay muộn 
gì cái “tôi” cũng phải chia lìa với cái “của tôi”. Giờ phút chia tay chắc chắn sẽ đến. Khi nó đến, 
nếu sự chấp thủ vào cái “của tôi”, càng lớn thì khổ đau cũng sẽ càng lớn. 

Và sự chấp thủ vẫn còn mở rộng thêm đến những quan kiến của chúng ta, đến những đức tin của 
chúng ta (Kiến thủ). Bất chấp nội dung thực sự của quan kiến và đức tin ấy là như thế nào, bất 
chấp là chúng đúng - sai ra sao, một khi chúng ta chấp vào đó rồi thì chúng chắc chắn sẽ làm cho 
chúng ta đau khố. Mỗi người chúng ta đều tin chắc rằng những quan kiến và truyền thống của 
chúng ta là đệ nhất và dĩ nhiên sẽ cảm thấy rất đau khố khi nghe chúng bị người khác chỉ trích. 
Lại nữa, nếu chúng ta cố gắng đế giải thích những quan kiến của mình và người khác không chấp 
nhận chúng, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Chúng ta không nhận ra rằng mỗi người ai cũng 
có đức tin riêng của họ. Thật là vô ích khi cố gắng tranh luận xem quan kiến nào là đúng hoặc là 
sai; lợi ích hơn sẽ là bỏ qua một bên những khái niệm có trước và cố gắng đế thấy thực tại đúng 
như nó là. Nhưng sự chấp thủ vào quan kiến đã ngăn không cho chúng ta làm như vậy, và vì 
chúng ta cứ mãi phải khố đau. 

Cuối cùng, đó là sự chấp thủ và các hình thức và lễ nghi tôn giáo (giới cấm thủ). Chúng ta có 
khuynh hướng quá chú trọng đến các hình thức bên ngoài thay vì ý nghĩ cơ bản của tôn giáo và 
nhất là còn cảm thấy rằng bất kỳ ai không thực hành những lễ nghi như thế thì không thế được 
xem là một con người tôn giáo thực sự. Chúng ta quên rằng không có cốt lõi (đạo đức), thì 
phương diện nghi thức của tôn giáo chỉ là một cái vỏ rỗng không. Lòng thành kính khi đọc 
những lời kinh cầu hoặc thực hiện những lễ nghi sẽ chẳng có giá trị nếu tâm còn chất chứa đầy 
tham lam, sân hận và oán thù. Đe là một người tôn giáo thực sự chúng ta phải phát triến thái độ 
tôn giáo: thanh tịnh cõi lòng, có tình thương yêu và bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. Song sự 
chấp thủ của chúng ta vào các hình thức tôn giáo bên ngoài đã dẫn chúng ta đến việc xem tiếu 
tiết quan trọng hơn nội dung chính của nó. Chúng ta bỏ qua cốt lõi đạo đức của tôn giáo và do đó 
chúng ta vẫn mãi đau khố. 

Mọi khố đau của chúng ta, bất kế là như thế nào, đều hên quan đến một trong những loại thủ 
này. Chấp thủ và khố đau luôn luôn ở chung với nhau. 

Duyên Sanh; Chuỗi Nhân Quả qua đó khổ phát sinh 

Cái gì gây ra chấp thủ? Chấp thủ phát sanh như thế nào? Phân tích bản chất của mình, Đức Phật 
tương lai thấy rằng thủ phát triển do những phản ứng nhất thời của thích và ghét trong tâm. Tóm 
lại, những phản ứng vô ý thức của tâm được lặp đi lặp lại nhiều lần và gia tăng cường độ từ sát 
na này sang sát na khác sẽ lớn mạnh thành những cảm giác hấp dẫn và ghê tởm mãnh hệt, thành 
những chấp thủ của chúng ta. Như vậy chấp thủ chỉ là hình thức đã phát triến của sự phản ứng 
thoáng qua. Đây là nhân gần của khổ. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Cái gì gây ra những phản ứng thích và ghét ấy? Nhìn vào sâu hou Ngài thấy rằng thích ghét nảy 
sanh do cảm thọ. Chúng ta cảm giác một cảm thọ dễ chịu (lạc thọ) và bắt đầu thích nó; hay 
chúng ta cảm giác một cảm thọ khó chịu (khố thọ) và bắt đầu không thích hay ghét nó. 

Bây giờ tại sao có những cảm thọ này? Cái gì gây tạo ra chúng? Đi sâu hơn vào trong tự thân 
Ngài thấy rằng thọ phát sanh do xúc: sự tiếp xúc của con mắt với một cảnh sắc, sự tiếp xúc của 
lỗ tai với một âm thanh, sự tiếp xúc của mũi với mùi, sự tiếp xúc của luỡi với vị, sự tiếp xúc của 
thân với một vật thế nào đó, sự tiếp xúc của tâm với bất kì một cảm xúc, ý niệm, sự tuởng 
tuợng, hay ký ức nào đó. Qua năm căn vật lý và ý căn hay tâm chúng ta kinh nghiệm thế gian. 
Kh i một đối tuợng hay một hiện tuợng tiếp xúc với bất kỳ một trong sáu căn của kinh nghiệm 
(lục căn) này, một cảm thọ, lạc hay khô, đuợc tạo ra. 

Và tạo sao xúc lại xảy ra truớc? Đức Phật tuơng lai thấy rằng do sự hiện hữu của sáu căn hay sáu 
giác quan - năm căn vật lý và tâm - sự tiếp xúc chắc chắn phải xảy ra. Thế gian đầy rẫy những 
hiện tuợng: sắc, thanh, huơng, vị, xúc, pháp (những ý tuởng và cảm xúc). Bao lâu các căn tiếp 
nhận của chúng ta còn làm nhiệm vụ, xúc là điều không thế tránh đuợc. 

Vậy thì tại sao sáu giác quan lại có mặt? Bởi vì chúng là những phuơng diện thiết yếu của dòng 
tâm và vật chất hay dòng tuơng tục danh - sắc. Và tại sao có dòng tuơng tục danh sắc này? Cái gì 
khiến cho nó xuất hiện? Đức Phật tuơng lai hiểu rằng tiến trình (danh - sắc) phát sanh do thức, 
hành vi nhận thức vốn tách thế giới thành nguời biết và cái đuợc biết (năng tri và sở tri), thành 
chủ thể và đối tuợng, thành “tôi” và “nguời khác”. Từ sự chia tách này dẫn đến tính đồng nhất, 
hay sự “sanh”. Mỗi sát na hay khoảnh khắc thức sanh lên và mang lấy một hình thức tâm - vật lý 
(danh - sắc) đặc biệt. Sát na kế cũng vậy, thức mang một hình thức hơi khác một chút. Suốt cuộc 
hiện hữu của mình, thức cứ trôi chảy và thay đối nhu vậy. Cuối cùng cái chết đến, nhung thức 
không dừng lại ở đó: không có bất kì sự gián đoạn nào (giữa hai sự kiện sống và chết), sát na kế 
nó mang một hình thức mới. Từ hiện hữu này sang hiện hữu kế, hết đời này sang đời sau, dòng 
tâm thức cứ tiếp tục trôi chảy. 

Vậy thì cái gì tạo ra dòng tâm thức này? Đức Phật thấy rằng nó khởi lên do sự phản ứng hay 
hành (sankhara). Tâm không lúc nào ngừng phản ứng, và mỗi phản ứng sẽ tạo đà cho dòng tâm 
thức đế nó tiếp tục sang sát na kế. Phản ứng hay hành càng mãnh hệt, thì đà nó tạo càng mạnh 
thêm. Phản ứng nhẹ nhàng của một sát na duy trì dòng chảy của thức chỉ trong một sát na . 
Nhung nếu sự phản ứng nhất thời ấy của thích và ghét tăng cuờng thành tham hoặc sân, nó sẽ có 
đủ sức mạnh và kéo dài dòng chảy của thức trong nhiều sát na , nhiều giây, nhiều phút, nhiều 
giờ. Và nếu sự phản ứng của tham và sân vẫn gia tăng cuờng độ thêm nữa, nó sẽ kéo dài dòng 
chảy trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc có thế trong nhiều năm. Và nếu suốt cuộc đời bạn cứ 
tiếp tục lập đi lập lại và gia tăng cuờng độ vài loại phản ứng, chúng sẽ phát triến thành một sức 
mạnh đủ đế duy trì dòng chảy của thức không chỉ từ sát na này đến sát na , từ ngày này sang 
ngày khác, từ năm này sang năm khác, mà có khi còn từ đời này sang đời khác nữa. 

Thế cái gì khiến cho có những phản ứng này? Quan sát vào mức sâu hơn của thực tại, Ngài hiểu 
rằng phản ứng nảy sanh do vô minh. Chúng ta không hay biết sự kiện rằng chúng ta đang phản 
ứng, và không biết về thực chất của những gì chúng ta phản ứng. Chúng ta vô minh không biết 
bản chất vô thuờng, vô ngã của hiện hữu và không biết rằng chấp thủ vào nó chỉ đem lại khố đau 
mà thôi. Do không biết thực chất của mình, chúng ta phản ứng một cách mù quáng. Chẳng 
những không biết rằng mình đã phản ứng mù quáng, chúng ta còn khăng khăng giữ thái độ ấy và 
đế cho chúng tăng thêm cuờng độ. Nhu vậy chúng ta đã bị giam hãm trong chính thói quen phản 
ứng của mình, do vô minh. 

Đây là cách Bánh Xe của Khổ bắt đầu vận chuyến 
o Do vô mình sanh, phản ứng nảy sanh; 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


o Do phản ứng hay hành sanh, thức sanh; 
o Do thức sanh, danh và sắc (tâm -thân) sanh; 
o Do danh và sắc sanh, sáu căn hay lục nhập sanh; 
o Do sáu căn sanh, xúc sanh; 
o Do xúc sanh, thọ sanh; 
o Do thọ sanh, ái và sân sanh; 
o Do ải và sân sanh, thủ sanh; 
o Do thủ sanh, tiến trình trở thành hay hữu sanh; 
o Do hữu sanh, (tái) sanh sanh; 

o Do tái sanh sanh, già và chết sanh, cùng với sầu, bi, khố thân và kho tâm, tai ương sanh. 
Như vậy toàn bộ khô uân (hay khôi khô) sanh.^^ 

Do chuỗi nhân quả hay chuỗi duyên sanh này chúng ta đã bị đem vào trạng thái hiện hữu hiện tại 
của chúng ta và phải đối diện với một tuơng lai khố đau. 

Cuối cùng sự thực hiện khởi rõ ràng đến ngài: khố bắt đầu với vô minh, không hiểu biết về thực 
tại của bản chất thực của chúng ta, về hiện tuợng mang nhãn hiệu “cái tôi” này. Và nhân kế của 
khố là hành (sahkhãra) hay thói quen phản ứng của tâm. Mù quáng bởi vô minh, chúng ta tạo tác 
các hành thuộc tham ái và sân hận, vốn phát triến thành thủ, dẫn đến đủ mọi loại bất hạnh. Thói 
quen phản ứng ấy là nghiệp - kamma, là kẻ uốn nắn số phận tuơng lai của chúng ta. Vô minh, 
tham ái, và sân hận là ba căn nguyên từ đó mọc lên đủ mọi khố đau của chúng ta trong đời. 

Con đường đi ra khỏi khổ đau 

Sau khi đã hiếu rõ khố và nguồn gốc của khổ, Đức Phật tương lai lúc đó đối diện với vấn đề kế 
tiếp: làm thế nào đế có thế chấm dứt được kho? Do nhớ lại quy luật của Nghiệp - kamma, quy 
luật nhân quả: “Do cái này hiện hữu, cái kia hiện hữu; do cái này sanh, cái kia sanh. Neu cái này 
không hiện hữu, cái kia không hiện hữu; nếu cái này diệt, cái kia diệt.'’’^'’ Không có cái gì xảy ra 
mà không có nguyên nhân. Neu nhân được đoạn trừ, thời sẽ không có quả. Theo cách này, tiến 
trình khởi sanh của khố có thế được đảo ngược: 

• Neu vô minh được đoạn trừ và chấm dứt hoàn toàn, hành sẽ diệt; 

• Neu hành diệt, thức sẽ diệt; 

• Neu thức diệt, danh sắc diệt; 

• Neu danh sắc diệt, lục nhập diệt; 

• Neu lục nhập diệt, xúc diệt; 

• Neu xúc diệt, thọ diệt; 

• Neu thọ diệt, ái và sân diệt; 

• Neu ải và sân diệt, thủ diệt; 

• Neu thủ diệt, tiến trình trở thành hay hữu diệt; 

• Neu hữu diệt, sanh diệt; 

• Neu sanh diệt, già và chết sẽ diệt, cùng với sầu, bi, khố thân, kho tâm và tai ương diệt. 


S.LVI (XII). li. 1, Dhamma-cakkappavattana Sutta 
Ibid 




G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Như vậy toàn bộ khô uân diệtJ^ 

Neu chúng ta chấm dứt được vô minh thì sẽ không còn những phản ứng mù quáng mà vốn luôn 
kèm theo nó mọi hình thức khố đau. Và nếu không còn khố, chúng ta sẽ cảm nghiệm sự bình an 
thực sự, hạnh phúc thực sự. Bánh xe khố đau có thế chuyến thành bánh xe giải thoát. 

Đây là những gì Sĩ đạt đa cồ Đàm (Siddhattha Gotama) đã làm đế thành tựu sự giải thoát. Và 
đây cũng là những gì ngài dạy chúng ta làm. Ngài nói, 

Tự mình làm điều ác 
Tự mình ô nhiêm mình. 

Tự mình không làm ác, 

Tự mình thanh tịnh mình, 

Không ai thanh tịnh aư^ 

Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm đối với những phản ứng gây ra khố đau của chúng ta. 

Dòng hiện hữu liên tục 

Qua Bánh xe duyên sinh Đức Phật đã giải thích tiến trình tái sanh hay luân hồi - sariisãra. ở Ân 
Độ thời của Ngài, khái niệm luân hồi đã được chấp nhận chung như một thực tế. Đối với nhiều 
người ngày nay, thuyết luân hồi có vẻ như một cái gì đó xa lạ, không thế biện giải được. Tuy 
nhiên trước khi chấp nhận hay bác bỏ nó bạn nên hiếu thuyết luân hồi này là gì, và những gì 
không phải là thuyết luân hồi. 

Samsãra là chu trình của những sự hiện hữu có tính cách lặp đi lặp lại, sự nối tiếp của các kiếp 
sống quá khứ và tương lai. Những hành nghiệp của chúng ta là lực đấy chúng ta vào hết kiếp 
sống này đến kiếp sống khác. Mỗi kiếp sống, thấp hay cao, sẽ chỉ là sự biếu hiện của những hành 
động thấp hèn hay cao thượng chúng ta đã làm trong quá khứ mà thôi, về phương diện này, 
thuyết luân hồi bản chất không khác với quan niệm của nhiều tôn giáo cho rằng có một sự hiện 
hữu tương lai ở đây chúng ta sẽ nhận sự thưởng - phạt theo những hành động chúng ta đã làm 
trong đời này. Tuy nhiên, Đức Phật thấy rõ rằng ngay cả trong sự hiện hữu cao tột nhất, khổ đau 
vẫn có mặt. Do đó chúng ta nỗ lực không phải đế tìm một cuộc tái sanh may mắn, vì không có tái 
sanh nào là hoàn toàn may mắn cả. Thay vào đó, mục đích của chúng ta sẽ là giải thoát khỏi khố 
đau. Khi chúng ta tự giải thoát mình ra khỏi vòng luân hồi khố, chúng ta kinh nghiệm một sự an 
lạc hay hạnh phúc tinh khiết, lớn lao hơn bất kỳ một lạc thú trần gian nào. Đức Phật đã dạy một 
cách đế kinh nghiệm hạnh phúc ấy ngay trong cuộc đời này. 

Samsãra hay luân hồi không phải như quan niệm thường tình về sự chuyến di của một linh hồn 
hay cái ngã vẫn duy trì một thực thế cố định qua những lần đầu thai. Đức Phật nói đây đích thực 
là những gì không xảy ra. Ngài nhấn mạnh rằng không có một tính đồng nhất bất biến chuyến từ 
kiếp sống này sang kiếp sống khác: “iSụ việc cũng giống như từ bò cái sanh ra sữa; từ sữa sanh 
ra sữa đông; từ sữa đông sanh ra bơ; từ bơ tươi sanh ra bơ tinh lọc; từ bơ tinh lọc thành kem. 
Khi có sữa thì sữa đó không thê xem là sữa đông, hay bơ tươi, hay bơ tinh lọc, hay kem. Tương 
tự, ở bất cứ thời điếm nào, chỉ có trạng thái hiện hữu hiện tại được xem là thực, không phải 
trạng thái hiện hữu quá khứ hoặc tương lai. 

Đức Phật không cho rằng có một linh hồn hay nguyên lý - bản ngã cố định đi đầu thai hết kiếp 
này sang kiếp khác, và cũng không cho rằng không có sự hiện hữu quá khứ hay tương lai. Thay 


Ibid 

Dhammapada,XII.9(165) 
D.9, Potthapãda Suttanta 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


vào đó, Ngài thấy rõ và dạy rằng chỉ có tiến trình trở thành hên tục từ hiện hữu này sang hiện 
hữu khác, bao lâu những hành nghiệp của chúng ta còn tạo lực đấy cho tiến trình ấy. 

Cho dù nguời ta tin không có sự hiện hữu nào khác hay không có kiếp sống nào khác ngoài kiếp 
hiện tại, Rảnh xe duyên sinh vẫn có sự xác đáng của nó. Mỗi khoảnh khắc chúng ta không hay 
biết những phản ứng mù quáng của chúng ta, chúng ta sẽ tạo ra khổ đau và nếm trải nó ngay 
trong hiện tại. Neu chúng ta loại trừ đuợc vô minh và không còn phản ứng một cách mù quáng, 
chúng ta sẽ thọ huởng sự bình an nhu quả của nó ngay trong hiện tại. Thiên đàng và địa ngục 
nằm ở đây; chúng có thế đuợc kinh nghiệm ngay trong đời này, trong chính tấm thân này. Đức 
Phật nói, ""Cho dù (người ta tin) không có đời khác, không có sự thưởng phạt tương lai cho 
những hành động thiện hoặc ác, thì ngay trong đời này họ vẫn có thế sống một cách an vui, do 
biết giữ mình khỏi những sân hận, ác ý và lo âu. 

Bất kế tin hay không tin có những kiếp sống quá khứ hoặc tuơng lai, chúng ta vẫn phải đối diện 
với những vấn đề của kiếp hiện tại, những vấn đề do phản ứng mù quáng của chính chúng ta gây 
ra. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là làm sao giải quyết những vấn đề ấy, và buớc 
từng buớc đi đến chỗ chấm dứt khổ đau của chúng ta bằng cách chấm dứt thói quen phản ứng, và 
kinh nghiệm ngay trong hiện tại hạnh phúc của sự giải thoát. 


A.III. vii.65, Kesamutti Sutta (Kalama Sutta), xvi. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


CHIẾC BÁNH SỮA 

Có hai cậu bé rất nghèo sống bằng nghề ăn xin, lang thang hết nhà này sang nhà khác, 
trong phố thị cũng như trong vùng thôn quê. Một đứa trong chúng bị mù bẩm sinh nên đứa kia 
phải giúp đỡ nó; nhờ vậy mà chúng đi ăn xin với nhau được khắp mọi nơi. 

Một hôm đứa bé mù bị bệnh. Bạn nó nói, “Thôi hôm nay cậu ở nhà nghỉ đi. Tớ sẽ đi xin 
cho cả hai đứa, và mang thức ăn về cho cậu”. Thế là nó ra đi. 

Ngày hôm đó thật tình cờ người ta cho nó một món ăn rất ngon, đó là cái bánh khỉr, 
một loại bánh bút - đinh (pudding) sữa kiếu An Độ. Nó chưa bao giờ được thưởng thức món 
bánh này trước đây vì thế nó cảm thấy rất thích. Nó nghĩ tới người bạn mù nhưng rất tiếc là 
không có cái hộp nào đế đựng bánh mang về cho bạn, vậy là nó đành phải ăn hết sạch. 

Khi trở lại với người bạn mù của nó, cậu bé nói, “Tớ rất lấy làm tiếc, hôm nay tớ xin 
được một món rất tuyệt, bánh bút-đinh sữa, nhưng tớ không có cái hộp nào để đựng đem về cho 
cậu.” 

Đứa bé mù hỏi nó, “Bánh bút-đinh sữa ấy như thế nào?” 

Ô, nó màu trắng. Sữa màu trắng.” 

Bị mù từ lúc mới sinh, bạn nó không hiếu. “Trắng là gì?” 

“Cậu không biết trắng là gì à?” 

“Không, tớ không biết.” 

“Trắng là phản nghĩa của đen đấy” 

“Thế đen là gì? “Nó cũng không biết đen là gì nữa. 

“Ô, cố gắng mà hiểu trắng là gì đi chớ !” Nhưng đứa bé mù không thế nào hiểu nổi. Vì thế bạn 
nó tìm quanh và thấy một con cò trắng, nó bắt con cò và đem lại cho đứa bé mù và nó, “Trắng 
giống như con cò này này.” 

Không có mắt, đứa bé mù chìa tay ra đế sờ con cò, “A, bây giờ thì tớ hiểu trắng là gì rồi! Nó là 
sự mềm mại chớ gì.” 

“Không phải, không phải nó đâu có liên quan gì với mềm. Trắng là trắng! cố gắng mà hiếu 
xem.” 

“Nhưng cậu nói với tớ là nó giống con cò này, tớ đã xem xét con cò rồi và thấy nó mềm mà. 

Vì thế bánh bút-đinh sữa phải là mềm nhất định. Trắng và mềm.” 

“Không, bạn không hiều. Thử lại coi.” 

Đứa bé mù lại xem xét kĩ con cò, lấy tay sờ từ mỏ đến cổ, đến mình, đến chót đuôi con cò. “Ô, 
bây giờ thì tớ đã hiếu. Nó cong đúng không? Bánh bút-đinh sữa là cong chớ gì!” 

Nó không thế hiếu bởi vì nó không có thị lực đế kinh nghiệm màu trắng là gì. Cũng vậy, nếu 
bạn không có khả năng đế kinh nghiệm thực tại như nó thực sự là, thì thực tại sẽ luôn luôn cong 
đối với bạn. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


LỜI DẠY PHỔ QUÁT CỦA ĐỨC PHẬT 

Tất cả các bạn đã cùng nhau tụ hội ở đây tối hôm nay đế tìm hiểu tính phổ quát của lời 
dạy, hay giáo pháp của Đức Phật. Một vị Phật luôn luôn giảng dạy Pháp (Dhamma), không có gì 
khác ngoài Pháp. Và Pháp thì có nghĩa là sự thực, là quy luật của thiên nhiên hay quy luật tự 
nhiên, quy luật vốn có tính phố quát. Pháp (Dhamma) không bao giờ mang tính chất bộ phái; 
Dhamma là quy luật phổ quát của tự nhiên. Có rất nhiều vị đạo sư cùng thời hoặc trước thời Đức 
Phật đã cố gắng giảng dạy Pháp như ngài, nhưng họ đều không thành công. 

Tôi xuất thân từ một gia đình, từ một truyền thống Ân giáo (Hinđu), rất trung kiên và 
bảo thủ, và vì xuất thân từ truyền thống ấy nên tôi biết rõ bối cảnh tinh thần của Ân Độ, tôi biết 
rất rõ những giáo lý của nó. Lần đầu tiên khi tôi đi đến thầy tôi (tức thiền sư u Ba Khin) để tham 
dự một khóa thiền Vipassanã, dường như không có gì mới mẻ đối với tôi. Đức Phật dạy về giới 
(sĩla), những người Hinđu bảo thủ, và truyền thống Jain (Kỳ Na Giáo) của Àn Độ, cũng xem giới 
là quan trọng. Đức Phật dạy định (Samadhi), làm chủ tâm, thì tôi thấy điều này cũng có rồi. Mỗi 
truyền thống đều dạy cách làm thế nào đế kiếm soát tâm, làm thế nào đế tu tập sự làm chủ đối 
với tâm. Đức Phật dạy tuệ (pannã); và nó dường như cũng không mới đối với tôi. Trong truyền 
thống tôi xuất thân, người ta phải tu tập để thanh tịnh tâm - để thoát ra khỏi rãga, nghĩa là tham 
ái; đế thoát ra khỏi Dosa hay sân hận; đế thoát ra khỏi Moha, tức si mê. Chắc có gì là mới, nhưng 
mọi thứ lại rất mới. Mỗi bước tôi bước đều kì diệu. 

Tại sao? Hãy đê tôi giải thích tại sao. 

Giống như nhiều bậc đạo sư khác, Đức Phật cũng dạy về giới, ngũ giới (panca sĩla), 
và giống như họ, bằng nhiều cách khác nhau, Ngài cũng giải thích lý do tại sao người ta nên giữ 
giới. Bạn không nên sát sanh. Tại sao bạn không nên sát sanh? Neu ai đó đi đến và muốn giết 
bạn, bạn chắc chắn không thích điều đó. Những điều bạn không thích, người khác cũng không 
thích. Vì thế hãy tránh những hành động nào mà, nếu người khác thực hiện đối với bạn, bạn 
không thích. Bạn không nên làm một điều gì gây thiệt hại và tốn thương cho người khác. Do đó 
chớ sát sanh. 

Neu ai đó lấy cắp vật gì của bạn, bạn sẽ không thích. Tất nhiên đây là điều không ai 
thích cả. Vì thế đừng lấy vật gì của người khác, nhất là những vật thân quý đối với họ. Bạn 
không trộm cắp bởi vì bạn không thích mình bị trộm cắp vậy. 

Neu một người nào phạm tội cưỡng hiếp hay thông dâm với một người trong gia 
đình bạn, bạn không thích điều đó. Vì thế bạn không nên làm những việc như vậy. 

Một người nào đó nói dối hay đánh lừa bạn. Bạn không thích. Bởi thế, bạn không 
nên làm một điều gì tương tự mà người khác không thích như thế. Các bạn có thế đồng ý với bốn 
giới vừa kế - “Vâng tôi hiểu, tôi không nên sát sanh. Tôi không nên trộm cắp. Tôi không nên 
phạm vào những tà hạnh. Tôi không nên nói dối. Thế nhưng khi bạn say sưa bạn có thế phạm cả 
bốn giới này. Bạn bất lực. Bạn là kẻ nô lệ của các chất say. Bạn không còn là chủ nhân của mình. 
Bởi thế đừng dùng bất kì một loại chất gây say nào. Thật kì diệu ! 

Cách giải thích khác: Neu bạn không phạm vào một giới nào, sau khi chết bạn sẽ 
sanh lên cõi trời này hay cõi trời nọ. 

Thật kì diệu, có phải không? 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Cách khác: Bạn là một con người và mỗi người phải sống trong xã hội. Một người 
gia trưởng còn phải sống với những thành viên trong gia đình của mình. Cho dù một người nào 
đó có từ bỏ đời sống gia chủ, họ vẫn phải tiếp xúc với xã hội. Là một thành viên của xã hội bạn 
không nên làm một điều gì gây xáo trộn sự bình an và hòa họp của xã hội. Bạn không thể hưởng 
được sự bình an và hòa họp nếu quanh bạn hoàn toàn không có bình an và hòa họp. Neu bạn 
muốn sống một cuộc sống bình an và hòa họp, điều đó có nghĩa là bạn phải khuyến khích sự 
bình an và hòa họp chung quanh bạn. Neu bạn bị vây quanh bởi lửa, đừng nghĩ rằng bạn sẽ 
không bị khố bởi lửa ấy. Cái nóng của lửa sẽ làm cho bạn khổ sở. Nen bạn muốn bình an, thì 
đừng làm điều gì bằng thân hay khẩu vốn sẽ gây xáo trộn sự bình an và hòa họp của những 
người khác, vốn sẽ gây thiệt hại và tốn thương cho người khác. Thật kì diệu ! 

Người ta vẫn tiếp tục được nghe những lời giảng như vậy, nhưng họ nghe tai này, 
và ra tai kia. Điều này đã xảy ra với hầu hết các tôn giáo. Tất nhiên ở đây chúng ta không chỉ 
trích giáo lý của các tôn giáo khác mà chỉ côt đê hiêu ra sự khác nhau mà thôi. Một người say 
biết rất rõ rằng uống rượu là điều không tốt đối với họ. Họ muốn thoát khỏi nó. Một người cờ 
bạc hiếu rằng cờ bạc là việc chang tốt lành gì. Họ cũng muốn thoát khỏi nó; thế nhưng khi cơ hội 
đến, họ không kiểm soát được mình. Họ là phạm vào chính cái điều họ không muốn ấy. Thường 
thì người ta hiếu rằng họ không nên làm điều này, điều nọ, tuy vậy họ vẫn là kẻ nô lệ cho chính 
cái tậm của họ. Bởi vì họ không làm chủ được tâm. 

Vì thế bước kế tiếp là tu tập định (Samãdhi), làm chủ tâm. Một lần nữa, lời dạy về 
Samãdhi, hay định không chỉ là độc quyền của Đức Phật. Các bậc đạo sư đương thời với ngài 
cũng dạy định. Trước khi thành Phật, chính Đức Phật đã từng đến với hai vị thầy, ÃỊãra Kãlãma 
và Uddaka Rãmaputta, từ nơi hai vị này ngài đã học được kĩ thuật thiền định rất sâu lên đến tầng 
thiền (ịhãna) thứ bảy (Vô Sở Hữu Xứ) và thứ tám (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ). Vì thế định đã 
được dạy trước thời của ngài. Mặc dù các loại Pháp hành thiện định đã có trước, lời dạy của Đức 
Phật về phương diện này vẫn có cái khác kì diệu của nó. Có lẽ không thế có sự so sánh giữa định 
thế gian hay thiền hiệp thế (lokiya -jhãna) mà người ta thực hành thời đó, và những gì ngài đã 
phát triến và giảng dạy cho người khác, thiền siêu thế (lokuttara jhãna). 

về phương diện tuệ (paMã) cũng thế. Tâm này, thân này, vốn bao gồm toàn bộ lãnh vực cảm 
quan, là vô thường, anicca, anicca. Thân tâm này không thể là một nguồn hạnh phúc đối với 
chúng ta. Nó chỉ là cội nguồn của khố, dukkha, dukkha. Hiện tượng (thân tâm) này không phải 
là: “Ta”, không phải “của ta”, không phải “tự ngã của ta”. Anatta (vô ngã). Đối với nhiều người 
thì đây dường như là đóng góp của Đức Phật. Song không phải như vậy. Ngay cả vào thời Đức 
Phật chúng ta đã gặp những trường họp có người không phải là đệ tử của Đức Phật đến tham vấn 
ngài và ngài đặt câu hỏi với họ, “Kirn mannasi?” ông nghĩ thế nào về hiện tượng danh và sắc 
(tậm - thân) này? Nó là thường (nicca) hay vô thường (anica)? Và người nghe trả lời, “Thưa Tôn 
giả, vô thường.” “Danh sắc này khố hay lạc?” và họ trả lời, “Khố - Dukka”. “Danh sắc này là 
tôi, của tôi, tự ngã của tôi, hay không phải là tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi?” 
“Nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi- nó là vô ngã, annata”. 
Người ấy là Bãhiya (một du sĩ ngoại đạo), không phải đệ tử của Đức Phật, tuy thế ông vẫn đưa ra 
những câu trả lời này. Vậy cái gì là đóng góp kì diệu của Đức Phật? 

Đầu tiên Đức Phật hỏi người này, “Kim mannasi? ông nghĩ (hay tin) thế nào? Nó có vô thường 
không? Nó có khô không? Nó có vô ngã không? Và người này đã trả lời, “Vâng, cái này (danh 
sắc) là vô thường. Danh sắc này là khố, là vô ngã. Và rồi Đức Phật nói tiếp,” Evam passa (Nhờ 
quan sát nó là như vậy, ta giải thoát khỏi khố đau). Chỉ đơn thuần tin thôi sẽ không giúp ích gì 
cho bạn. Passa: ông hãy quan sát thực tại; và với sự quan sát ấy ông, jana: kinh nghiệm trực tiếp, 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


lúc đó ông sẽ hiểu được đây là vô thường - annica, đây là khổ - dukkha, đây là vô ngã - anatta.” 
Sự tuyệt diệu của giáo pháp Đức Phật nằm ở đây. 

Thuyết pháp như vậy thật dễ dàng và nghe pháp còn dễ dàng hơn nữa. “Chúng ta hãy nói 
về Pháp (Dhamma) và lắng nghe những lời của Pháp. 

Tuyệt diệu thay ! Giáo pháp của Đức Phật thật tuyệt diệu thay ! “Với cách thuyết pháp và 
nghe pháp như vậy, người ta trở thành một kẻ ngưỡng mộ Đức Phật, trở thành một người sùng 
kính Đức Phật. Nhưng không nhất thiết phải trở thành một tín đồ của Đức Phật. Đi theo con 
đường của Đức Phật, passa-yana: Bằng Vipassanã hay Minh sát bạn tự mình kinh nghiệm sự 
thực, kinh nghiệm quy luật tự nhiên. Lúc đó bạn sẽ hiêu và sự hiêu biêt đó mới là trí tuệ của bạn. 
Ngược lại đó chỉ là trí tuệ của Đức Phật, một trí tuệ vay mượn, chứ không phải của bạn. 

Mỗi cá nhân phải phát triến trí tuệ của mình. Mỗi cá nhân phải phát triển sự giác ngộ của 
chính mình. Trí tuệ mà Siddhatta Gotama (Sĩ đạt đa cồ đàm) phát triến chỉ giúp được một người, 
và người đó là Siddhatta Gotama, chứ không phải ai khác. Con người này đã trở thành bậc giác 
ngộ viên mãn bởi vì ngài đã tự mình phát triến trí tuệ. Những người khác có thế có được nguồn 
cảm hứng, những người khác có thế có được sự chỉ dẫn: “Đây là cách Đức Phật đã thực hành, và 
là cách ngài trở thành Phật (Buddha - Bậc Giác Ngộ)”. Song mỗi cá nhân phải từng bước trên 
đạo lộ đế đạt đến mục tiêu cuối cùng. 

Neu tôi không bước bước nào trên đạo lộ mà chỉ tiếp tục cầu nguyện, “Lạy Phật - ôi Đức 
Phật kì diệu.” Tôi chỉ tiếp tục ngưỡng mộ Đức Phật - “ôi Đức Phật kì diệu, ôi giáo pháp 
(dhamma) kì diệu”. Điều đó chẳng lợi ích gì cả. Tôi có thể tiếp tục cầu nguyện suốt cuộc đời tôi. 
Tôi có thế tiếp tục ngưỡng mộ Đức Phật và giáo pháp suốt cuộc đời tôi. Nhưng nếu tôi không 
thực hành pháp, tôi sẽ không gặt hái được những quả báo của pháp. Đây là khác biệt cơ bản giữa 
lời dạy hay giáo pháp của Đức Phật và lời dạy của các bậc đạo sư khác. 

Bởi vì tôi xuất thân từ một truyền thống đặc biệt, mọi thứ mà tôi học từ thầy tôi (Ngài u 
Ba Khin) ở mức lý thuyết chang có gì là mới đối với tôi. Nhưng ở mức thực hành truyền thống 
của tôi không có gì mới đế đưa ra. Sau đó tôi còn nhận thấy rằng không có truyền thống nào có 
được điều gì mới đế đưa ra. Tất cả chỉ có nói, nói, và nói suôn. Không có lối thoát. Vì thế chúng 
ta nên thực hành Vipassanã hay thiền Minh Sát như Đức Phật muốn chúng ta thực hành. “Passa - 
Yana: bạn hãy quan sát thực tại trong chính mình. Và lúc đó bạn sẽ hiêu vì sao tôi dạy như vậy, 
tại sao tôi lại muốn bạn giữ giới - sĩla”. Tất cả những lý do khác mà tôi đã đưa ra chỉ có tính chất 
nông cạn, bề ngoài hoặc rất thô mà thôi. 

Lời dạy của Đức Phật đưa bạn từ thô - olarika, đến tế - sukhuma: danh và sắc hay tâm 
và thân vi tế. Một sự tương tác không ngừng của danh và sắc cứ tiếp diễn suốt cuộc đòi chúng ta. 
Từ lúc chúng ta thọ sanh cho đến lúc chúng ta chết đi, có một sự tương tác hay tác động qua lại 
của danh và sắc không ngừng như vậy. Tâm, thân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau. 
Tâm sanh do sắc (thân), sắc sanh do tâm - những luồng chảy, luồng cắt, luồng ngầm, và tất cả 
những điều này đang xảy ra trong cơ cấu cấu thân. 

Khi bạn thực hành Vipassanã bạn sẽ thấy rằng có những cảm thọ ở khắp toàn thân; nhưng 
đừng xem chúng chỉ là những cảm thọ của thân. Một mình thân không thê cảm giác; đòi hỏi phải 
có tâm - tâm cảm giác. 

Một cảm thọ đặc biệt xuất hiện - tâm cảm giác nó, đồng thời một phần khác của tâm sẽ 
phản ứng lại nó. Neu đó là cảm thọ dễ chịu hay thọ lạc tâm sẽ phản ứng với ham. Neu đó là cảm 
thọ khó chịu, tâm sẽ phản ứng với sân. Khi tâm phản ứng với sân, cảm thọ khó chịu sẽ trở nên 
khó chịu hơn. 

Khi bạn bắt đầu kinh nghiệm được những cảm thọ này, bạn sẽ để ý thấy rằng nếu như bạn 
sát sanh bạn sẽ phát ra một số lượng sân hận hay ác ý hay thù nghịch rất lớn. Sân hận - Dosa - 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


này phải khởi lên trong tâm bạn trước, chỉ khi ấy bạn mới sát sanh. Nen bạn là một hành giả 
Vipassanã tốt, bạn sẽ thấy rằng ngay khi bạn phát ra bất kì một tiêu cực nào trong tâm - có thế 
đó là sân hận, nóng giận, ác ý hay thù nghịch - bạn trở nên kích động, bạn trở nên đau khố. Bạn 
không thê nào thọ hưởng được sự bình an khi bạn phát ra sân hận như vậy. Ngay khi bạn phát ra 
sân hận bạn sẽ là nạn nhân đầu tiên của sân hận ấy. Đây là Pháp - Dhamma, là quy luật tư nhiên. 
Khi bất cứ người nào khởi lên sân hận, dù họ là người theo Ân giáo, dù họ là một tín đồ Thiên 
Chúa hay Kỳ Na Giáo (Jain); một người Àn, một người Mỹ hay người Nga, một người da trắng, 
da đen hay da nâu, nó cũng không làm khác đi được. 

Bất kì ai phát ra sân hận, hay tiêu cực đều sẽ bị trừng phạt ngay tại chỗ. Bạn đã phá vỡ 
quy luật của tự nhiên. Khi bạn vi phạm luật pháp của một đất nước, đất nước ấy sẽ trừng phạt 
bạn. Bạn có thể luồng lách đế thoát khỏi sự trừng phạt đó, nhưng nếu bạn vi phạm quy luật của 
tự nhiên, bạn không thế nào thoát khỏi nó. Neu bạn vi phạm luật pháp của một đất nước, sự trừng 
phạt có thế sau vài năm mới đến, nghĩa là sau khi đã qua hết tòa án này đến tòa án khác, song với 
quy luật của tự nhiên thì khỏi phải chờ đợi. 

Đây là sự giác ngộ của Đức Phật. Ngay khi bạn thực hiện một hành động bất thiện bằng 
thân hay lời nói, bạn đã làm ô nhiễm tâm bạn, bạn đã phát ra tiêu cực trong tâm mình. Ngay khi 
bạn phát ra tiêu cực trong tâm, khố đau liền khởi động ở bề mặt của tâm bạn không biết bởi vì 
bạn chưa từng đi sâu vào bên trong. Nhưng tận sâu bên trong bạn đã bắt đầu khố đau. 

Đối với trộm cắp cũng vậy. Bạn không thể trộm cắp nếu như bạn không phát sanh tham 
lam trong tâm. Bạn không thê phạm tà hạnh trừ phi bạn phát sanh dục vọng trong tâm. Bạn 
không thể nói dối và lừa đảo người khác nếu bạn không phát sanh cái tôi hay tham ái hay một bất 
tịnh nào khác trong tâm. Quy luật tự nhiên là quy luật mà ngay khi bạn phát ra một tiêu cực trong 
tâm, bạn bắt đầu khố đau. Và không phải rằng sau khi chết quả báo của hành động đó mới đến. 
Tất nhiên sau khi chết nó cũng sẽ đến nhưng thiên nhiên không phải chờ lâu như vậy - nó sẽ 
trừng phạt bạn ngay tại chỗ và tiếp tục trừng phạt bạn cho đến bao giờ sự bất tịnh còn ở trong 
tâm bạn. 

Idha tappatỉ, peccatappati, pãpakãrĩ ubhayattha tappati. 

Hiện tại người ấy khố, sau khi chết người ấy khổ, trong cả hai nơi người làm điều ác phải 
chịu khổ. 

Neu bạn thực hiện bất kì một hành động tội lỗi hay bất thiện nào, bằng thân hay bằng lời 
nói - bạn bắt đầu khố đau, khố đau, khố đau. Đây là lời dạy mang tính chất phố quát của Đức 
Phật. Bất luận người nào làm một hành động gì, bằng thân hay bằng khấu, gây thiệt hại, tốn 
thương, hay quấy động sự bình an và hòa họp của những người khác, lập tức phải chịu khổ đau. 

Manasã ce padutthena bhãsatỉ vãkarotivã. 

Khi bạn thực hiện một hành động bằng thân hay khấu, với tâm ô nhiễm, cái gì sẽ xảy ra? 

Tato nam dukkhamanveti cakkamva vahato padam. 

Lúc đó khố não sẽ liên tục theo bạn - theo bạn, như bánh chiếc xe bò luôn luôn đi theo 
chân con bò đã bị bắt ách vào chiếc xe. Con bò đi chỗ nào, bánh xe lăn theo đó, bánh xe lăn theo 
đó, bởi vì nó đã bị bắt ách vào chiếc xe vậy. Khi bạn thực hiện một hành động, bằng thân hay 
khẩu, với căn bản của một cái tâm ô nhiễm, bạn đã làm tăng trưởng lề thói quen phản ứng với 
tâm ô nhiễm của bạn. Và mô thức thói quen này sẽ tiếp tục tang trưởng, tiếp tục tạo ra khố não 
cho bạn. Bạn hiểu được điều này nhờ thực hành Vipassanã. Mỗi Sát na hay khoảnh khắc tôi phản 
ứng với sân, tôi trở nên đau khố. Cảm thọ mà tôi kinh nghiệm trong lúc phát ra sân hận ấy là một 
cảm thọ rất khó chịu. Nó làm cho tôi cảm thấy rất đau khố, và tôi nhận ra, “Xem đó thiên nhiên 
đang trừng phạt tôi, thiên nhiên đang trừng phạt tôi ngay hiện tại, và tiếp tục trừng phạt tô nếu tôi 
không thoát ra khỏi mô thức thói quen (phản ứng) này.” 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Đây là quy luật của tự nhiên. Đức Phật không tạo ra quy luật này. Phật không phải là 
đấng sáng tạo ra Pháp (Dhamma). Dhamma đã có sẵn. Đức Phật chỉ khám phá ra nó. Ngài đã đi 
vào sâu trong tự thân và khám phá ra quy luật tự nhiên ở mức kinh nghiệm, chính sự khám phá 
này đã làm cho Ngài thành một bậc giác ngộ. 

Mọi người ai cũng có thế thực hành kĩ thuật mà Ngài đã khám phá ra. Và họ cũng sẽ đạt 
được kết quả giống như vậy. Mọi người đều có thế khảo sát sự thực trong cơ cấu của thân mình 
và hiểu được sự tương tác của nó: “Hãy xem những gì đang xảy ra này. Ngay cả khi tôi làm ô 
nhiễm tâm tôi sự trừng phạt liền có ở đó”. Khi bạn càng xác minh được rõ sự thực này ở mức 
kinh nghiệm thì giới (sĩla) của bạn sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Neu tôi bỏ tay vào lửa, dù vô tình 
hay cố ý, nó cũng sẽ đốt cháy. Lần tới tôi phải rất thận trọng: “Ô, ta không nên bỏ tay vào lửa! 
Nó sẽ đốt cháy - xem này, nó đã đốt cháy (tay ta lần trước) và ta không thích bị phỏng như vậy. 
Ta cần phải tránh tay ra xa.” Lửa bên ngoài sẽ đốt cháy tay bạn, ngay khi bạn chạm vào nó như 
thế nào, thì những phiến não trong tâm cũng sẽ thiêu đốt bạn như vậy khi bạn bắt đầu thoát ra nó, 
và bạn cũng bắt đầu cảm nhận được sự thiêu đốt ấy. Một khi bạn đã kinh nghiệm được sự thật 
bên trong này, bạn sẽ không muốn tạo thêm khố não cho mình nữa. 

Đây là những gì Đức Phật gọi là passa - yana: “Với thiền Minh Sát bạn quan sát trực 
tiếp; kinh nghiệm trực tiếp sự thực này và hiểu được thực tại. Lúc đó bạn sẽ hiếu lời dạy của tôi 
một cách đúng đắn hơn.” Neu không thì suốt cuộc đời mình bạn có thế cứ đọc mãi “Các Pháp là 
vô thường, các Pháp là khố, các Pháp là vô ngã - Ta là người tin vô thường, ta là người tin khố, 
ta là người tin vô ngã.” Bạn được cái gì nào? Hãy nói cho tôi biết xem, bạn được cái gì? Đó là 
một ảo tưởng lớn. Tôi không được gì cả cho đến khi tôi thực sự hành. Đức Phật không tán thành 
bất kì một thú tiêu khiến thỏa mãn đức tin hay tình cảm nào. Ngài dạy cách thực hành Pháp 
(Dhamma) thực sự. Ngài dạy giới (sĩla) mà nhờ đó người ta đạt đến giai đoạn kinh nghiệm được 
sự thật bên trong, và một cách tự nhiên họ sẽ tránh việc phạm giới. 

Ngài dạy Định (Samãdhi), trước ngài chỉ có bát thiền (bốn thiền sắc giới và bốn 
thiền vô sắc). Khi bạn đi vào sâu hơn trong kĩ thuật này, bạn sẽ hiểu được sự khác nhau giữa bát 
thiền thuở trước, vốn là các thiền hiệp thế (lokiya jhãnsa), và Đức Phật đã làm cho chúng thành 
thiền siêu thế (lokuttara) bằng cách vặn hay xoay chúng về hướng giải thoát như thế nào. 
Samapajannã (tỉnh giác) trong nghĩa đích thực của nó là nghĩa hiếu biết toàn diện và liên tục về 
tính chất vô thường, không bao gồm trong bát thiền thuở trước. Đức Phật đã bắt đầu hành với 
chánh niệm - tỉnh giác (sati - sampajannã). Vào lúc ngài đạt đến thiền thứ ba, thiền chứng thứ ba 
(lihãnna samapatati), trí tuệ tỉnh giác được hoàn hảo. Sampajannã hay trí tuệ tỉnh giác chỉ được 
hoàn hảo khi bạn hay biết về các cảm thọ này - hay biết một cách liên tục tính chất sanh, diệt; 
Sanh, diệt của chúng cả ngày lẫn đêm. 

Một người thực hành Vipassanã đúng đắn sẽ hiểu được tầm quan trọng trong 
những lời dạy của Đức phật khi Ngài nói, Sampajannarnnarmcati, sampajannarn narincati: Hành 
giả không được quên dù chỉ một sát na tỉnh giác. Mỗi sát na - tỉnh giác, sanh; diệt, sanh; diệt, lúc 
đó vô thường không chỉ là một lý thuyết, không chỉ là một triết lý mà là sự thực hành. Và khi bạn 
sống với sự sanh, diệt; sanh, diệt; anicca, anicca, anicca - vô thường này bạn không thể nào phát 
ra một bất tịnh mới. Đồng thời khi bạn sống với anicca hay vô thường này những bất tịnh cũ tiếp 
tục trồi lên bề mặt. Chúng trồi lên bề mặt và được đoạn trừ, hết lóp bất tịnh này đến lóp bất tịnh 
khác trồi lên và diệt. Lúc đó bạn trở thành chủ nhân của tâm bạn, và định (Samãdhi) không còn 
là định đơn thuần nữa, mà tuệ (paMã) đã gộp chúng với nó. 

Với trí tuệ tỉnh giác bao gồm pháp hành của Đức Phật đưa người ta đạt đến quả chứng 
(phala - samãpatti) thứ nhất; khi một người trở thành bậc thánh nhập lưu (sotãpana) họ kinh 
nghiệm bậc thiền thứ nhất; tiến lên trên đạo lộ vị này đat đến quả chứng thứ hai: Sakadãgãmĩ, 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


bậc Tư - đà - hàm, có thế đến cùng bậc với thiền thứ nhất hoặc các bậc thiệt cao hơn. Khi đạt 
đến quả chứng thứ ba: Anãgãmĩ, hay A-na- hàm, và quả chứng thứ tư: Arahant, hay A - la - hán, 
các bậc thiền thứ ba và thứ tư rất hữu ích. Vì đạt đến các quả chứng không tuyệt đối cần thiết 
phải hành các bậc thiền thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và thứ tám, mặc dù các vị có thế dễ dàng đạt 
đến, nếu muốn, sau khi đã hoàn tất các giai đoạn này. Song trong bốn bậc thiền đầu này, Đức 
Phật đã bao gồm vào đó trí tuệ tỉnh giác, sati - Sampajannã hay chánh niệm - tỉnh giác, những 
yếu tố mà vào thời đó hoàn toàn không có. 

Dĩ nhiên, đã từng có các vị Phật khác, nhưng kế từ khi giáo pháp của vị Phật trước hoại 
diệt không có vị nào trước Đức Phật Gotama hay vào thời Đức Phật Gotama, hay các vị đạo sư 
khác sau Đức Phật Gotama có thế hiếu đúng nghĩa của từ Sampajannã. Từ này đã được lưu 
truyền từ thời các vị Phật trước nhưng thực nghĩa của nó đã lạc mất. Trong lời dạy về các thiền 
hiệp thế - lokiya jhãna, nó lại mang ý nghĩa của, “cố ý biết, hay sự hay biết chính xác, sâu xa.” 
Nhưng trí tuệ hiểu biết về vô thường đã vắng mặt vì thế lời dạy và sự thực hành đích thực về 
chánh niệm - tỉnh giác đã mất dấu. Trí tuệ này là sự đóng góp của Đức Phật, sự đóng góp kì diệu 
của Đức Phật. 

Và rồi, với sự hiểu biêt dựa trên kinh nghiệm ở bên trong này, vấn đề trở nên rõ ràng rằng 
hoàn toàn không có giáo lý bộ phái. Đây chỉ là quy luật tự nhiên. Tôi không nhất thiết phải tự gọi 
mình là một Phật tử mới thực hành những lời dạy của Đức Phật. Tôi có thế cứ tiếp tục tự gọi 
mình bằng bất kì tên nào, bởi vì điều đó cũng không làm khác đi mảy may. Cho dù tôi tự gọi 
mình là một Phật tự, nếu tôi phát ra tham, nếu tôi phát ra sân, nếu tôi phát ra si - thử hỏi có vị 
Phật nào ở trên mây kia đến cứu tôi không? Tôi sẽ phải khổ đau; tự gọi mình là một Phật tử sẽ 
không giúp ích gì. Neu tôi thực sự muốn thoát khòi khố đau, tôi phải thoát ra khỏi tham, tôi phải 
thoát ra khỏi sân, tôi phải thoát ra khỏi si. 

Cái đẹp trong lời dạy của Đức Phật là ở chỗ ngài đã khám phá ra quy luật này ở tận chiều 
sâu, sử dụng nó cho sự giác ngộ của mình và rõ đem ban phát nó cho mọi người, “//ãy xem; ta 
được giác ngộ nhờ Pháp này. Ta được giải thoát nhờ Pháp này. Các người ai cũng có thê được 
giải thoát. Các người hãy cố gắng - hãy thực hành Pháp này." 

Và cái đẹp nữa trong lời dạy của Đức Phật là khi Ngài nói, ‘Ta không dạy Pháp đế thu 
nạp các người làm đệ tử của ta." Trong udumbara sutta (kinh Udumbara) ngài nói, '"Ta không 
quan tâm đến việc nhận các ông làm đệ tử, Ta không quan tâm đến việc tách các ông khỏi thầy 
cũ của các ông - Ta không quan tâm. Ta không quan tâm ngay cả đến việc thay đối mục đích 
của các ông, bởi vì mọi người đều muốn thoát khỏi kho đau. Chỉ cần các ông cho ta bảy ngày 
trong cuộc đời của các ông. “Đức Phật nói, “Hãy cho Ta 7 ngày trong cuộc đời của các ông và 
thử Pháp ấy. Hãy thử những gì ta đã khám phá và rồi tự các ông xét đoán xem pháp ấy có lợi ích 
hay không lợi ích cho các ông. Neu Pháp ấy lợi ích cho các ông, thì hãy chấp nhận nỏ. Bang 
ngược lại, đừng chấp nhận nó". Đây là cách dạy đạo của Đức Phật. Ngài không màng đến việc 
giăng bẫy những người học đạo. Ngài cũng chang quan tâm đến việc thiết lập một tôn giáo, một 
bộ phái đặc biệt nào. Thế gian này sẽ được lợi ích gì nếu mọi người trên thế gian ai cũng tự gọi 
mình là Phật tử nhưng chang ai chịu hành Pháp (Dhamma) cả? Thay vào đó, nếu như người ta 
thực hành giới (Sĩla), định (Samãdhi) và tuệ (Panhã), họ sẽ được cứu giúp và thế gian sẽ được 
cứu giúp. Điều này bắt đầu đem lại lợi ích cho bản thân họ và cho mọi người. Toàn bộ bầu khí 
quyến trở nên trong sạch nó sẽ được nạp đầy với pháp - với những rung động của sự thanh tịnh, 
với những rung động của từ ái (mettã), bởi vì người ta đã biết thực hành, Ngài không muốn 
chúng ta chơi những trò chơi trí thức. Những trò chơi này sẽ không giúp ích gì cả; chúng là một 
sự lừa đảo lớn. 




G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Hãy lấy việc nếm một cái bánh làm ví dụ. Các bánh rất ngọt. Bạn chấp nhận rằng nó ngọt 
bởi vì Đức Phật nói như vậy,. Và do bạn có đức tin nơi Đức Phật, nên bạn chấp nhận nó. Đây chỉ 
là sự chấp nhận suôn. “Kirn - manasi - ông tin thế nào? Tôi tin giáo pháp của Đức Phật là tuyệt 
diệu.” Đây chỉ đơn thuần là niềm tin của bạn. Hoặc, giả sử bạn tiến thêm một bứơc nữa và cố 
gắng đế trí thức hóa vấn đề: “0, Đức Phật nói điều này là vậy. Những vị khác lại nói khác. Song 
những lời của Đức Phật thật họp lý, thật khoa học - A, tuyệt diệu thay ! Lời dạy của Đức Phật 
thật tuyệt diệu;”. Một lần nữa, bạn được cái gì? Cái bánh rất ngọt vì nó có đường. Vì thế lẽ 
đương nhiên là nó phải ngọt. Nhưng cái bánh có thực sự ngọt hay không? Chỉ khi bạn bỏ nó vào 
lưỡi của mình và nếm nó, bạn mới có thế nói: “Vâng bánh rất ngọt.” Nó ngọt trên lưỡi của bạn. 
Nen bạn không thực hành lời dạy của Đức Phật - bạn chỉ tiếp tục ngưỡng mộ giáo pháp của Ngài 
- thì bạn chỉ là người ngưỡng một tuyệt diệu của Đức Phật. Bạn cũng có thể được xem là một 
người sùng tín Đức Phật tuyệt diệu chứ không phải là người theo Đức Phật, đệ tử của Đức Phật. 
Và bạn sẽ không được gì nếu bạn không theo những gì Đức Phật dạy. 

Sùng tín là hết sức tốt. Tín (saddhã) là bước đầu tiên trên đạo lộ của Pháp. Tôi thường nói 
Tín cũng giống như chuẩn bị một cánh đồng cho việc trồng trọt vậy. Bạn cày bừa cánh đồng, bạn 
loại bỏ hết mọi sỏi đá, bạn trồng trọt thật khéo và rồi bạn ngồi gần cánh đồng ấy mà cầu nguyện. 
“Bây giờ đã chuấn bị xong cánh đồng rùi. Cánh đồng ơi xin hãy cho tôi một vụ mùa tuyệt diệu. 
Hãy cho tôi một vụ mùa bội thu.” Tương tự, “ôi Đức Phật, xin Ngài hãy làm một điều gì đó đế 
cho con được một vụ mùa tuyệt diệu.” Nhưng chắc có gì xảy đến cả. Bạn phải gieo hạt trên cánh 
đồng; bạn phải dẫn nước vào ruộng; bạn phải bón phân thích họp. Chỉ lúc đó bạn mới thấy rằng 
một vụ mùa khỏe mạnh đang vươn lên. Sùng tín cũng giống như chuấn bị đất nhưng không dừng 
ở đó. Nó là một bước rất quan trọng, không có gì hoài nghi cả. Nhưng sau đó bạn phải bước 
những bước kế tiếp, và những bước ấy bạn phải tự mình làm lấy, không ai khác có thể làm điều 
đó cho bạn. Một vị Phật không thế làm điều đó cho bạn. Một vị Guru (Minh sư) không thế làm 
điều đó cho bạn. Bạn phải tự mình làm lấy 

Tumhehi kiccamãtappam, akkkhãtãro Tathãgatã. 

Các ngươi phải tự mình thực hành một cách tinh tấn, các đấng Như lai chỉ công bố con 

đường. 

Một vị Như Lai - Tathãgatã (danh hiệu của Đức Phật) sẽ chỉ làm công việc chỉ đường. 
Ngài không mang chúng ta trên vai đến mục tiêu cuối cùng được. Tumhehi kiccamãtapparn: bạn 
phải tự thực hiện sự giải thoát của mình. Ai đó có thế hướng dẫn bạn bởi vì họ đã đi qua con 
đường ấy, từng bước từng bước một. Như Đức Phật đã giải thích: “Id đã đi qua con đường này. 
Ta đã được lợi ích. Neu các người muốn tới đó, các người cũng phải bước đi. Khởi sự bước đi 
những bước đi đến đỏ." Bạn bước được nhiều bao nhiêu bước, bạn sẽ đượcnhiều chừng ấy lợi 
ích. Nen bạn bước hết mỗi bước trên con đường, bạn sẽ đạt đến mục tiêu cuối cùng. 

Con đường (đạo lộ) là chung, bạn đến dự một khóa thiền 10 này hay lâu hơn đế thực 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


hành những gì Đức Phật đã dạy và điều kiện kiên quyết là nếu bạn tham dự bạn phải giữ ngũ giới 
trong suốt thời gian bạn ở lại. Dù trước đây bạn đã từng giữ những giới này hay chưa không 
thành vấn đề. Trong lúc bạn đang tham dự khóa thiền, trong lúc bạn đang cố gắng thực hành 
những gì Ngài muốn bạn phải thực hành, ít nhất trong mười ngày này, bạn phải giữ ngũ giới một 
cách thận trọng. Ân giáo hay Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo hay Jain, tất cả đều phải giữ 
ngũ giới. Họ không bất hòa; họ chấp nhận giới luật này bởi vì ngũ giới là chung. Có tôn giáo nào 
nói, “Được, anh có thế sát sanh; điều đó không sao cả. Cứ tiến hành, anh có thế trộm cắp; chẳng 
có vấn đề gì cả. Anh có thể tài danh, không sao cả. Anh có thể nói dối.” Chẳng có tôn giáo nào 
dạy như vậy cả bởi vì giới hãy cách cư xử họp với đạo đức là mẫu số chung lớn nhất của mọi tôn 
giáo. 

Vì thế bước đầu tiên là thực hành giới, giữ cho những hành động của thân và khấu họp 
với đạo đức. Ke đến, bạn phải được yêu cầu ngồi thật thoải mái. Không ai đòi hỏi bạn phải ngồi 
trong tư thế kiết già hay bán già. Bạn chọn bất cứ cách nào mà bạn có thế ngồi được một cách 
thoải mái, giữ cho lưng thật thắng. Bạn nhắm mắt, ngậm miệng và người hướng dẫn của bạn sẽ 
nói, “Hãy quan sát hơi thở của bạn.” Đây là những gì Đức Phật đã dạy: “Quan sát hơi thở của 
bạn, hơi thở tự nhiên - khi nó đi vào - khi nó đi ra”. 

Giã sử cùng với sự hay biết hơi thở, bạn được chỉ dẫn hay đọc thầm một từ nào đó. Đây 
là những gì đã xảy ra ở một vài loại thiền khác. Tôi cũng đã trải qua những pháp hành như vậy 
rồi vì thế tôi biết những gì xảy ra. Bạn được yêu cầu thở trong lúc vẫn niệm thầm một từ, thở ra, 
bạn lập lại trong tâm một từ khác. Chang hạn, nếu tôi là một người theo An giáo, thở vào tôi 
niệm: “Rãma, rãma”^^ nếu tôi theo đạo Sikh^^: “Sata - nama, sata - nama.” Đại khái như vậy, 
một từ nào đó được người ta sử dụng bất cứ khi nào có thể được. Người tự gọi mình là Phật tử 
thì sẽ đọc, “Buddha Buddha” 

Đây không phải là lời dạy của Đức Phật. Nó mang tính chất bộ phái, vì bất cứ khi nào 
người ta được cho một từ nào đó đế đọc, từ đó hầu như luôn luôn phải là một từ mang tính bộ 
phái. Làm thế nào một người không phải Phật tử có thế đọc “Buddha, Buddha” được? Tất nhiên 
niệm thầm “Buddha, Buddha” nhưng vậy tâm sẽ được tập trung. Cũng thế, nếu bạn đọc, “Rãma, 
rãma..” tâm bạn sẽ được tâm trung. Bạn cũng có thê đọc, “Christ, Christ...” tâm bạn sẽ được tập 
trung. Neu bạn đọc, “Allah, Allah^"^...” tâm sẽ được tập trung. Nhưng những từ ấy là những từ 
thuộc bộ phái và đạo lộ của Đức Phật sẽ phải duy trì tính chất phố quát. Ngay cả nếu bạn dùng 
một từ thông thường, như, “đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ,” tâm bạn cũng sẽ được tập trung. Neu 
bạn cứ lập đi lập lại bất cứ một từ nào liên tục, tâm bạn sẽ được tập trung. Đây là quy luật tự 
nhiên. Song Đức Phật không hề cho đệ tử mình bất cứ một từ nào đế đế tập trung cả. 

Hướng dẫn của Đức Phật đế tập trung tâm là quan sát hơi thở, chỉ hơi thở, hơi thở tự 
nhiên. Hơi thở thì không thế nào là An giáo, hơi thở thì không thế nào là Hồi giáo, hơi thở thì 
không thê nào là Thiên Chúa giáo. Bạn không thê gán cho nó một danh hiệu nào cả. Người này 
đang thở: Liệu chúng ta có thế nói hơi thở của anh ta là hơi thở Hồi giáo, đó có phải là hơi thở 
Hồi Giáo không? Không. Hơi thở là hơi thở, hơi thở tự nhiên. Đe mục thiền của Đức Phật rất là 
phổ quát. 

Trong sự hướng dẫn của tôi, ở khắp mọi nơi trên thế giới, tôi thấy người ta đến từ các bộ 
phái khác nhau, các cộng đồng khác nhau, các tín ngưỡng khác nhau. Tôi yêu cầu họ quan sát 
hơi thở. Điều đó không đi ngược lại với tôn giáo của họ và họ chấp nhận nó, “Vâng, quan sát hơi 


Rãma, hóa thân của Víshnou, là đối tượng thờ cúng rất phố biến của Ân Độ Giáo 
Sikhs- đạo Sikh, một tôn giáo ở Án Độ, do Nanak lập ra đầu thế kỉ XVI. 

Allah tên gọi thượng đế ttong Hồi giáo. Thực thế tối cao duy nhất được sùng kín 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


thở không đi ngược lại với tôn giáo của tôi.” Nen, cùng với hơi thở, tôi lại hướng dẫn họ. “Bạn 
phải đọc, (Namo tasa bhagavato^^....)”, nhiều người hẳn sẽ phản ứng, “Ô không, không, tôi 
không thể đọc câu này.” Nhưng nếu tôi bảo họ. “Chỉ quan sát hơi thở” thì lúc đó vâng, họ sẵn 
sàng chấp nhận nó. 

Một cách tập trung khác rất phố biến thời Đức Phật, và nó vẫn còn tiếp tục đến hôm nay. 
Cùng với hơi thở người hành thiền tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó - có thế đó là hình ảnh 
của một vị thần, một bậc thánh, một bậc sáng lập tôn giáo này hay tôn giáo nọ. ớ đây cũng thế 
ngay khi người ta tưởng tượng ra hình ảnh này hay hình ảnh nọ thì nó đã trở thành bộ phái, vì 
hình ảnh thì lúc lúc phải thuộc về một bộ phái đặc biệt nào đó. Không làm gì cả! Đức Phật nói 
không có hình ảnh, không niệm thầm, không mường tượng, không tưởng tượng gì cả. 

Yathãbhũta iĩãna dassanam (trì kiến như thực, chứng ngộ sự thực như nó đang là). Đây 
là lời dạy của Đức Phật. Yathãbhũta: như nó đang xảy ra vào lúc ấy, hay như nó đang là. Hơi thở 
đã đi vào. Đó là tất cả. Hơi thở đã đi ra. Đó là tất cả. Nen nó sâu bạn chỉ việc biết rằng nó sâu. 
Nen nó không sâu bạn chỉ việc biết rằng nó không sâu. Bạn không can thiệp vào cái dòng chảy 
tự nhiên của hơi thở tự nhiên ấy. Nen nó đi qua mũi trái bạn chỉ việc biết; nó đã qua mũi trái. 
Neu nó đi qua mũi phải, bạn chỉ việc biết rằng nó đang đi qua mũi phải. Neu nó đi qua cả hai 
mũi, bạn chỉ việc biết như vậy. Công việc của bạn là phát triến khả năng hay biết của mình. Bạn 
được yêu cầu phải giữ sự chú ý ở lối vào lỗ mũi. 

Trong ba ngày bạn duy trì việc thực hành một cách liên tục bởi vì không có việc gì khác 
được phép trong một khóa thiền Vipassanã. Từ 4 giờ hoặc 4h30 sáng cho đến 9h hoặc 9h30 tối. 
Bạn không được phép đọc, không được phép thảo luận, không được phép tranh luận, không báo 
chí, không tivi, không radio; không có gì khác ngoài việc hành thiền. Bạn chỉ việc quan sát chính 
mình. Đọc báo thì sẽ như thế nào? Đọc báo sẽ làm cho bạn bị hướng ngoại nhiều hơn. Nen bạn 
đã hướng ngoại rồi thì bạn không thế quan sát chính mình như Đức Phật muốn bạn phải làm 
được. Vì thế không được phép để cho có những sự phân tâm như vậy, Không để cho có những sự 
khuấy động từ bên ngoài như vậy. Bạn chỉ giản dị quan sát hơi thở của chính mình. Bạn quan sát 
hơi thở của mình và bạn được yêu cầu phải hay biết cái vùng này - lối vào lỗ mũi ở đây hơi thở 
đi vào, đi ra. 

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, lúc đó bạn để ý thấy rằng ngoài hơi thở đi vào và đi 
ra này, còn có một cái gì đó khác nữa đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Phản ứng sinh hóa thế này 
hay thế khác. Mỗi khoảnh khắc, một phản ứng sinh hóa nào đó xảy ra ở khắp toàn thân bạn, 
nhưng ở mức ý thức bạn không hay biết điều này ở mức sâu hơn. Tâm bạn cứ tiếp tục cảm giác 
những dòng chảy sinh hóa này và cứ tiếp tục phản ứng lại với chúng. Có một cảm thọ nào đó 
đang xảy ra ở khắp nơi trên thân bạn. Nó có thế là sức nóng hay sự chảy mồ hôi; nó có thế là 
nhịp tim đập, nhịp mạch máu đập, ngứa, nhột, hay một điều gì khác đang xảy ra. Nhưng bạn 
được hướng dẫn là cứ giữ chú ý của bạn trên vùng lỗ mũi mà thôi. 

Vào ngày thứ ba bạn bắt đầu cảm giác có cái gì đó đang xảy ra ở đây (nơi vùng dưới lỗ 
mũi). Một lần nữa, thầy của bạn sẽ nói, “Chỉ quan sát. Không làm gì cả. Nen có ngứa, chỉ quan 
sát. Đừng gãi, đừng chà nó. Chỉ quan sát thấy ngứa. Xem nó kéo dài bao lâu”. Bạn quan sát, 
quan sát, quan sát.... Và nó diệt mất. Không có cái ngứa nào bất diệt cả; nó không ở lại mãi mãi. 
Cái ngứa có khi tăng và giảm, và không sớm thì muộn nó cũng ra đi. “ôi, vô thường (anicca). ôi, 
vô thường. Cuối cùng, nó diệt mất; sớm hay muộn gì thì nó cũng diệt mất.” Bạn hiếu ra tính chất 


Namo tasa bhagavato arahatosammasambuddhassa - thánh kinh đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng Cúng, đấng Chánh 
Biến Tri 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


vô thường. Giống như cái ngứa này, mọi thứ sanh lên đế rồi diệt, sanh đế rồi diệt; nó sanh đế rồi 
diệt. 

Lúc đầu bạn tập trung trên vùng ngay lối vào lỗ mũi. Khi bạn đạt đến ngày thứ tư hay thứ 
năm, bạn bắt đầu khám phá toàn bộ cấu trúc vật lý và bạn sẽ thấy ra rằng ở khắp mọi nơi đều có 
cảm thọ, hoặc thế này hoặc thế khác. Không một phân tử nào, không một phân tử bé nhất nào 
trên thân, ở đây lại không có cảm thọ. ở đâu cỏ sự sổng, ở đỏ cỏ cảm thọ. Một lần nữa, bạn chỉ 
việc quan sát: Yathãbhũta. Bạn đang quan sát một cách khách quan: Yathãbhũta nãna dassanam 
(thấy biết đúng nhu thực). Bạn không đồng nhất mình với cảm thọ này. Bạn không cần thiết phải 
đặc tên cho cảm thọ này thay vì đặt tên bạn hãy hiếu bản chất của nó. Bất cứ thọ nào sanh lên, 
bạn đã luyện tập cách quan sát: “Hãy đê ta xem nó kéo dài bao lâu. Hãy đê ta xem nó kéo dài bao 
lâu nữa.” 

Và bạn thấy rằng không sớm thì muộn nó cũng diệt: anicca, anicca, vô thường, vô thường. Đức 
Phật muốn bạn hiếu tính chất vô thường này ở mức kinh nghiệm. Nen bạn chỉ hiếu nó ở mức tri 
thức. “Thế đấy, mọi thứ trên cuộc đời này đều vô thường. Nhìn xem, người ta sinh ra rồi chết 
như thế nào. Những tòa nhà kia được dựng lên rồi sau đó lại bị phá hủy ra sao. ôi, mọi thứ đều 
vô thường” - đây chỉ là sự hiểu biết thuần trí thức; nó không phải là Passa jana (kinh nghiệm 
trục tiếp) mà Đức Phật muốn bạn có. Với Vipassanã bạn phải hiểu, “Nhìn xem, rất nhanh là vô 
thường như thế nào, rất nhanh là phù du ra sao! Sanh, diệt, sanh diệt, không ngừng sanh, diệt; 
sanh, diệt. Khắp nơi trên cấu trúc vật lý này đều sanh, diệt; sanh, diệt.” 

Điều này cũng là phố quát. Đây không phải là cái gì Đức Phật tạo ra cho bạn, cho tôi hay 
cho bất kì ai khác. Đây là điều xác thực đối với mọi người nhưng người ta không có con mắt trí 
tuệ (tuệ nhãn). Họ không có kĩ thuật Vipassanã này đế cảm nhận được tiến trình tương tác của 
tâm và vật chất hay danh và sắc - sanh, tiến trình sanh, diệt; Sanh, diệt; sanh, diệt. Và đây là đặc 
sản của giáo pháp Đức Phật. Như tôi đã nói, trong truyền thống mà từ đó tôi xuất thân, lời dạy 
như vậy đã có: “bạn phải thoát khỏi tham ái - rãga”; trong lời dạy đó Vĩtarãga (ly tham) là mục 
đích cao tột nhất, “bạn phải thoát khỏi sân hận; Vĩtadosa (ly sân) thoát khỏi sân là mục đích cao 
cả nhất. “Bạn phải thoát khỏi si mê”; Vĩtamoha (ly si) thoát khỏi si mê là mục đích cao tột nhất. 
Tôi thường đọc tụng những lời dạy đó trong Gita^^. Tôi thường đọc tụng những lời ấy trong các 
kinh điến Upanishads khác của Vedanta^’. Nhưng làm thế nào đế thoát khỏi tham ái - rãga? Làm 
thế nào đế thoát khỏi sân hận - dosa? Làm thế nào đế thoát khỏi si mê? Những lời ấy chẳng qua 
chỉ là những bài thuyết giáo; “ớ/ ngươi là người trần gian, người phải thoát khỏi tham; tham 
này rất nguy hiếm đối với người, ôi, ngươi là người trấn gian, ngươi phải thoát khỏi sân, sân 
này rất nguy hiếm đoi với ngươi. Là người trần gian ngươi phải thoát khỏi sỉ; nó là cải rất nguy 
hiếm đoi với người.” 

Neu Đức Phật cũng chỉ nói như vậy, thì sẽ không có gì khác giữa Đức Phật và các vị Đạo 
sư khác. Đức Phật dạy ta cách làm thê nào đê thoát khỏi khô đau của chúng ta: “Hãy xem, đây là 
kĩ thuật. Tham bắt đầu ở đâu, bạn phải đi vào chiều sâu chỗ mà tham được phát ra. Sân bắt đầu ở 
đâu, bạn phải đi vào chiều sâu đế thấy nó bắt đầu như thế nào.” Nhờ thực hành Vipassanã bạn sẽ 
hiếu được điều đó. Lúc đầu bạn sẽ kinh nghiệm những cảm thọ rất khó chịu (thọ khố) những cảm 
thọ thô và kiên cứng giống như sự nặng nề, sức ép hay sức nóng. Nhưng nếu bạn tiếp tục quan 
sát, quan sát, quan sát, bạn sẽ thấy rằng chúng bị phân tán ra, bị hòa tan ra. và rồi bạn gặp những 
rung động rất vi tế ở khắp toàn thân. Chẳng có gì ngoài một dòng chảy của những rung động vi 


Gita (Bhagavad Gita) hay bài ca của Người Chân Phúc, Krishna. 

Upanishad- Kinh (veda và Án Độ Giáo). Những luận văn về học thuyết bí ấn, đỉnh cao của Veda và cơ sở của Án 
Độ giáo. Vedanta: Một trong sáu hệ thống tư biện của đạo Ba la môn. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


tế rất dễ chịu. Bạn cảm thấy giống như càng lúc càng nhiều thêm. Các thiền sinh giữa khóa thiền 
đi đến tôi và nói, “ô, thật kỳ diệu! ôi thưa ngài Goenka, buối thiền hôm nay thật là kì diệu. Tôi 
kinh nghiệm một dòng chảy tự do, rất nhiều phỉ lạc (Pĩti) thật tuyệt diệu ! Thật tuyệt diệu !” 

ớ điếm này chúng ta phải nhớ những lời dạy của Đức Phật - Ãdĩnava (nguy hiểm), 
Bhaya (đáng sợ). Đây là điều nguy hiếm đối với bạn. Khi bạn bắt đầu kinh nghiệm những cảm 
thọ dễ chịu hay thọ lạc, nếu có assada (ái vị, vị ngọt) thì một sự nguy hiếm rất lớn đã đến. Bạn 
bắt đầu phát ra tham ái đối với nó (cảm thọ lạc). Bạn bắt đầu bị dính mắc hay chấp thủ vào nó; 
và rõ, ngay khi bạn trượt khỏi cái dòng chảy dễ chịu của cảm thọ này, bạn sẽ chạy đến tôi. “ôi, 
thiền của con đã trở nên rất tồi tệ rồi, Xin ngài hoạn hỉ làm một cái gì đó. Con không còn cảm 
nhận được cái dòng chảy kì diệu đó nữa.” Đây là sự nguy hiểm. Vì thế khi bạn cảm giác một 
dòng cảm thọ dễ chịu khắp toàn thâm người thầy sẽ nhắc bạn “Anicca, vô thường. Hãy coi 
chừng, đây cũng là vô thường.” 

Samudaya dhammãnupassĩ vã kãyasmim viharatĩ. 

Vaya dhammãnupassĩ vã kãyasmim viharatũ 

Samudayavayadhammãnupassĩvã kãyassmim viharatĩ. 

Người hành thiền sống (trú) quan sát hiện tượng sanh trong thân. 

Vị ấy sống quan sát hiện tượng diệt trong thân. 

Vị ấy sống quan sát hiện tượng sanh và diệt cùng một lúc trong thân. 

Khi bạn kinh nghiệm cảm thọ thô, thì - Samudaya dhammãnupassĩ viharatĩ (sống quan sát hiện 
tượng sanh) có mặt. Sau một lúc, Vaya dhammãnupassĩ vỉharatĩ (sống quan sát hiện tượng diệt) 
nhìn này, nó đã khởi lên, và sau một lúc, nó lại diệt. Nhưng rồi đến một giai đoạn khi nó chuyến 
sang sự rung động rất vi tế. Sự thay đối này xảy ra với vận tốc rất cao - 
samudayavayadhammãnupassĩ viharati (sống quan sát hiện tượng sanh và diệt cùng một lúc). 
Hầu như không có khe hở giữa samudaya (sanh) và vaya (diệt). Nhưng nó hoàn toàn vô thường 
(anicca). Dù nó diệt sau một lúc hay nó diệt tức thời, nó cũng là diệt. Nó không thường hằng. 
Kinh nghiệm được điều này bạn bắt đầu thay đối mô thức thói quen của tâm. 


Trừ phi bạn đi vào chiều sâu của tâm, bằng không bạn không thế thay đối được mô thức 
thói quen của nó ở mức sâu kín nhất. Đây là những gì Đức Phật đã phát hiện khi đang hành cả 
tám bậc thiền hiệp thế - các phiền não tùy miên hay bất tịnh ngủ ngầm (anusaya kilesa) vẫn còn 
nguyên. 

Những phiền não ngủ ngầm này là mô thức cư xử của tâm từ bao nhiêu đời nay và chúng 
sẽ tiếp tục trong các đời tương lai trừ phi bạn đánh vào tận gốc, trừ phi bạn cắt đứt cái gốc đó. 
Bằng không thì không thể nào giải thoát được. 

Thực hành những thiền hiệp thế (lokiyajhãna) này, bạn có thể hưởng được trạng thái xuất 
thần kỳ diệu, trạng thái vốn đem lại sự thanh tịnh tâm ở mức bề mặt. Với cái lóp thanh tịnh tâm 
này, sau khi chết bạn có thể sanh về cõi thiền tương ứng; nhưng bạn vẫn còn lăn quay (trong luân 
hồi). 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Bạn đang lăn quay trong thế gian. Bạn không thể nào vượt qua đó. Chỉ khi bạn cắt đứt 
gốc rễ - gốc rễ cũa tất cả phiền não tùy miên, nơi đây những bất tịnh khởi lên - chỉ khi đó bạn 
mới được giải thoát. 

Hiếu rằng có một rào cản lớn gọi là “tâm ý thức” và những gì các tâm lý gia phương Tây 
gọi là tiềm thức hay tâm vô thức. Đức Phật không bao giờ dùng những từ này vì thực ra không 
có phần nào của tâm là vô thức cả. Những gì người ta gọi là “tâm ý thức” ngài gọi là tâm nhỏ 
(paritta citta), một phần rất nhỏ của tâm. 

Nhưng tuy nhiên, nếu bạn hiểu thuật ngữ tâm lý phương Tây, thì cứ gọi chúng là ý thức, 
tiềm thức, vô thức cũng được. Cả ngày lẫn đêm, cái gọi là tâm vô thức luôn hay biết những cảm 
thọ này trong thân - cả ngày lẫn đêm, từng mỗi sát na . Và không chỉ hay biết thôi; nó còn đang 
phản ứng lại với chúng trong từng sát na . Điều đó có nghĩa là nó đang làm tăng trưởng thêm cho 
mô thức ứng xử của tham; của sân; của tham, của sân. Hoặc các cảm thọ dễ chịu (thọ lạc), hoặc 
các cảm thọ khó chịu (thọ khố), và phần tâm vô thức này cứ mãi tiếp tục phản ứng, phản ứng. 
Tâm ý thức hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra ấy. Phần tâm nhỏ này ở bề mặt hoàn toàn 
không hay biết gì cả. 

Một ví dụ, ban đêm bạn đi ngủ. Bạn đang trong giấc ngủ say. Ai đang ngủ say? Tâm ý 
thức đang ngủ say. Nhưng cái gọi là tâm vô thức không bao giờ ngủ. Nó không ngừng tiếp xúc 
với các cảm thọ của thân này. Bạn đang ngủ say, một con muỗi bay đến và chích bạn. Tâm vô 
thức liền cảm giác - có một cảm thọ khố - và nó phản ứng. Nó sẽ đuối con muỗi đi hoặc giết chết 
con muỗi ấy. Tuy nhiên, cảm thọ khó chịu này vẫn tiếp tục. Bây giờ nó sẽ gãi và tâm ý thức 
hoàn toàn không biết gì cả. Sáng ra nếu có ai hỏi, “đêm qua, bao nhiêu con muỗi chích bạn?” 
Bạn không biết. Bạn sẽ không biết điều gì về nó, tuy vậy suốt cả đêm bạn lại đang phản ứng với 
những vết cắn của muỗi này. 

Và điều đó không chỉ xảy ra vào ban đêm. Rào cản này lúc nào cũng có đó, hai mươi bốn 
giờ một ngày.Chắng hạn ngay lúc này tôi đang ngồi. Neu tôi là thiền sinh Vipassanã tốt, cái gì 
xảy ra? Trong khi tôi đang nói, tâm ý thức của tôi làm việc: “Xem chừng tôi đã nói quá nhiều rồi 
đấy. Bây giờ phải kết thúc theo cách này. Thời giờ có hạn, tôi phải chấm dứt buoi nói chuyện ở 
đây. Và những gì tôi nói không biết người ta có lắng nghe không? Họ có hiếu không hay là họ 
cảm thấy phát chán? Họ bắt đầu ngáp? Họ đang xem đồng hồ. Tôi phải ngưng nói ngay. ” Tâm ý 
thức của tôi đang làm công việc này. Tâm vô thức hoàn toàn không hên quan gì với nó. Tâm vô 
thức bận cảm giác các cảm thọ. Ngồi một giờ đồng hồ trong một tư thế với sức nặng như thế này, 
một áp lực bắt đầu xuất hiện đâu đó trên thân tôi. Khi sức ép khởi động thì tâm vô thức này liền 
nói, “Tôi không thích nó. Tốt hơn ông nên cử động.” Thế là tôi xê dịch một chút. Sau một lúc 
sức ép khác lại xuất hiện. Một lần nữa tôi nhúc nhích. Có thể vài chỗ ngứa nối lên và tự động tôi 
gãi nó. Tâm ý thức của tôi không biết những gì tôi đang làm. Thử quan sát một người nào đó. Cứ 
theo dõi cô ta hay anh ta trong vòng 15 phút. Không làm gì cả: chỉ quan sát người đó. Bạn sẽ để 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


ý thấy anh ta hay cô tat hay đổi thường xuyên như thế nào và hết xê bên này lại dịch bên kia ra 
sao. An h ta dang làm gì? Ngay cả chính bản thân anh ta cũng chang biết những gì mình đang 
làm. Điều này là do có một rào cản lớn giữa ý thức và phần vô thức của tâm. Tâm ý thức bận rộn 
với rất nhiều thứ. Trong khi tâm vô thức chỉ bận cảm giác các cảm thọ và phản ứng, cảm giác 
các cảm thọ và phản ứng. 

Rào cản này cần phải phá bỏ. Tất nhiên bạn vẫn có sự hiểu biết trên mặt lý trí rằng: “Ô 
các pháp là vô thường (anicca), các pháp là vô thường, không nên đế cho có tham (lobha), không 
nên đế cho có sân (dosa).” Vậy mà vẫn có tham, vẫn có sân. Tâm này, tâm vô thức này không 
hiếu rằng đây là vô thường. Khi có sự đau đớn, nó không thích cái đau ấy: “Ô cái này khó chịu 
quá. Ta không thích nó.” Nó cứ tiếp tục phản ứng. Giờ đây, với Vipassanã, bạn đi vào chiều sâu 
nơi tâm cảm giác các cảm thọ của thân. Chính ở mức các cảm thọ của thân mà tâm vô thức đang 
phản ứng; cũng chính ở mức này bạn có thế dừng lại tâm vô thức không cho phản ứng. Bất cứ 
điều gì có thế đã được hiểu ở mức tri thức, giờ đây cái tâm điên khùng này, cái tâm mù quáng 
này, cũng bắt đầu hiều: “Nhìn xem - thọ là vô thường, Nhìn xem, các cảm thọ này là vô 
thường.” Lúc đó mô thức ứng xử ở chiều sâu của tâm bắt đầu thay đổi. 

Pháp Duyên Sanh (paticcasamuppãda) này là sự giác ngộ của Đức Phật. Ngài nói: Dù 
cho Đức Phật có hiện diện hay không, pháp duyên sanh vẫn luôn luôn có đó. Các vị đạo sư 

khác thì nói, “Này các người, đối với bất cứ điều gì khả lạc mà các người thấy chớ đừng phản 
ứng lại với tham, hoặc đối với bất luận điều gì vừa ý mà các người nghe, hoặc bất luận điều gì dễ 
chịu mà các người ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Các người chớ đế phản ứng với tham. Hoặc, có thể 
có bất cứ một kinh nghiệm khó chịu nào, một điều gì mà các người thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, hay suy nghĩ - dừng để cho có sân.” 

Lời dạy này còn đó .Ngay cả ngày nay nhiều người cũng đang dạy như vậy. 

Đức Phật phát hiện ra rằng có một khe hở giữa đối tượng bên ngoài tiếp xúc với sáu căn 
và phản ứng tham hoặc sân. Ngài đã khám phá ra một mắc xích bị bỏ quên, và mắt xích đó là 
vedanã (thọ), cảm thọ trên thân. 

SaỊãyatana paccayã phasso, 

(Lục nhập hay sáu căn duyên cho xúc) 

Phassa paccayã vedanã, 

(Xúc duyên cho thọ) 

Vedanã paccayã tanhã. 

(Thọ duyên cho ái.) 

Tôi có thế nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tham ái hay sân hận khi tôi nghe điều gì dễ chịu 
hoặc khó chịu, nhưng tận sâu bên trong những cảm thọ đã bắt đầu, tâm tôi vẫn tiếp tục phản ứng. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


ớ tận sâu bên trong nó vẫn tiếp tục phản ứng. Neu tôi không làm việc với mắc xích vốn ở sâu 
hơn sự hiểu biết tri thức nông cạn của tôi này, tôi không thể thoát ra khỏi khổ đau bởi vì tôi 
không thế thay đổi mô thức thói quen phản ứng của tâm tôi. Đây là những gì Đức Phật đã khám 
phá ra: SaỊãyatana paccayã phasso - do sáu căn, có xúc. Phassa paccayã vedanã - do xúc, có 
thọ. Khi có một sự xúc chạm ở nhĩ căn, hay nhãn căn, hay tỷ căn, hay thiệt căn, hay thân căn, 
hay ý căn - nhất định phải có cảm thọ (vedanã) trên thân. Lúc đó vedanã paccayã tanhã: chỉ sau 
khi có thọ, ái hay tham và sân mới khởi lên. Neu bạn bỏ qua thọ, làm thế nào bạn biết đuợc ái 
(tanhã) bắt đầu ở đâu? Thậm chí bạn còn không biết rằng ái bắt đầu nữa. ớ mức bề mặt của tâm 
bạn có thế cố gắng tránh xa những phiền não, nhung ở tận sâu bên trong, rất lâu truớc khi sự 
phản ứng trở nên đủ mạnh đế trồi lên mức ý thức, nó đã cột quá nhiều gút thắt, quá nhiều gút 
thắt! Mô thức thói quen càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn không thế nào thoát ra khỏi 
nó bằng cách chỉ làm việc ở mức tri thức. 


Cái đẹp trong lời dạy của Đức Phật là ở chỗ ngài đã đua ra kỹ thuật Minh Sát, kỹ thuật 
thực hành mang tính phố quát và tuyệt diệu này. Bất kỳ ai đi vào đuợc chiều sâu và nho hết gốc 
rễ của mọi bất tịnh ra đều trở thành con nguời giải thoát, và họ có thế cứ tiếp tục tự gọi mình 
bằng tên gì cũng đuợc. Điều đó không quan trọng. Còn ai không thể chọc thủng hay thế nhập vào 
đuợc chiều sâu này sẽ tiếp tục lăn trôi trong khổ đau. Quy luật này là phổ quát, có thể áp dụng 
đuợc cho tất cả mọi nguời. Đức Phật đã tái khám phá ra quy luật này, sử dụng nó cho bản thân 
ngài đế trở thành bậc giải thoát và sau đó đem ban phát nó cho mọi nguời với vô vàn lòng từ ái 
và bi mẫn của ngài. Khi nguời ta bắt đầu thực hành, họ cũng đuợc lợi ích từ nó. 

Con nguời của đảo quốc kỳ diệu này, tôi vô cùng hoan hỷ khi thấy các bạn có đức tin thật 
nhiều nơi Đức Phật. Các bạn nguỡng mộ Đức Phật. Các bạn nguỡng mộ giáo pháp của Đức Phật. 
Do đó căn bản của các bạn đã là tuyệt diệu rồi. Tất cả các bạn đều có hạt giống của Pháp 
(Dhamma) trong mình. Bằng không thì, hắn là các bạn đã không đến với một buối nói chuyện 
nhu thế này. Có thế giờ này các bạn đang có mặt trong một rạp hát hay một rạp xinê hay một 
phòng nhảy nào đó hoặc có mặt ở một nơi nào khác không chừng. 

Các bạn đang ở đây. Điều đó chứng tỏ các bạn đã có hạt giống Pháp trong mình. Nhung 
nếu suốt cuộc đời hạt giống cũng chỉ là hạt giống, bạn sẽ không đuợc gì cả. Hạt giống phải mọc 
lên và cho ra những trái tuyệt vời. Và chắc chắn hạt giống của các bạn có thế cho ra những trái 
tuyệt vời này. Tôi mời tất cả các bạn. Nhu Đức Phật nói, “Hãy cho tôi bảy ngày của đời bạn. Chỉ 
để cho một cuộc thử thách.” Tôi không phải là một vị Phật. Tôi nói, “Hãy cho tôi muời ngày của 
đời bạn và cố gắng. Chỉ đế cố gắng.” Hãy chấp nhận nó chỉ sau khi bạn đã trải qua muời ngày 
này. Bạn sẽ thấy rằng con đuờng của Đức Phật thực sự lợi ích - con đuờng đó cho ra những kết 
quả, akãliko^*, ngay trong hiện tại này. 


Akaliko là một trong sáu ân đức Pháp (Svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko 
ehipassiko opanayiko paccattarn veditabbo vinnũhi, giáo pháp mà đức Thế Tôn khéo thuyết 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Bạn sẽ không phải chờ cho đến sau khi chết. Bạn sẽ được lợi ích ngay ở đây và bây giờ, 
và sẽ mãi mãi được lợi ích. 

Idha nandatỉ pecca nandatỉ, katapuũno ubhayatta nandatỉ 

Ngay hiện tại người ấy hoan hỷ, sau khi chết người ấy hoan hỷ, trong cả hai nơi người 
làm điều phước thiện đều được hoan hỷ. 

Giây phút bạn bắt đầu thực hành Pháp (Dhamma), bạn sẽ thấy rằng bạn đang được lợi 
ích. Lúc đầu, lợi ích; giữa chừng, lợi ích; và cuối cùng, lợi ích. Tất nhiên là có lợi ích chỉ khi bạn 
thực hành mà thôi. 


Tôi hy vọng tất cả các bạn, không sớm thì muộn, sẽ tìm được thời gian đế bắt đầu thực 
hành lời dạy của Đức Phật. Các bạn đã thỏa mãn được nhiều thú tiêu khiển về tri thức rồi. Ngày 
hôm nay các bạn cũng đã được nghe cả một giờ, cái ấy cũng chỉ là thú tiêu khiển về tri thức. 
Nhưng bây giờ hãy lấy một giờ này và biến nó thành quyết tâm mạnh mẽ rằng bất cứ khi nào bạn 
tìm được thời gian, bạn sẽ trải qua một khóa hành thiền mười ngày liền. 

Cầu mong tất cả các bạn đều được trải qua khóa hành thiền mười ngày. 

Cầu mong tất cả các bạn gặt hái được lợi ích tốt nhất từ lời dạy của Đức Phật, gặt hái 
được những thành quả tốt đẹp nhất từ lời dạy của Đức Phật. 

Cầu mong tất cả các bạn hưởng được sự bình an thực sự, hòa họp thực sự, hạnh phúc 
thực sự. 


giảng, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến đế thấy, hướng thượng, cần được người trí tự 
chứng.) 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


MỘT CUỘC PHÒNG VẤN 

VỚI THIỀN Sư S.N.GOENKA 

Mặc dù thiền sưS.N.Goenka đã dạy thiền Vipassanã trong hơn ba mươi năm, nhưng 
nếu bạn hỏi ông có phải là một Phật tử không, câu trả lòi sẽ là, “Không”. Goenkaji nói với 
Buddhadharm^^ về kỹ thuật Vipassanã và quan niệm của ông về Phật giáo và các tôn giáo 
khác. 


Vâng, Lời dạy nguyên thủy của Đức Phật bằng ngôn ngữ PãỊi và kỹ thuật thiền vipassanã 
đã đuợc duy trì trong năm trăm năm (sau Đức Phật nhập diệt). Sau đó cả hai đều bị thất lạc ở Ân 
Độ. Có muời lăm ngàn trang giấy ghi lại những lời dạy của Đức Phật và khoảng ba muơi ngàn 
trang chú giải. Nhung chang còn một tờ nào ở Ẩn Độ, vì thế kỳ thuật đã hoàn toàn bị thất truyền. 

Khi tôi đi đến thầy tôi (thiền su U.Ba.Khin), một nguời Miến, ngài nói với tôi, “Tôi sẽ 
dạy cho ông một kỳ thuật thiền rất cổ xua của đất nuớc ông, gọi là ‘Vipassanã’. Thú thật tôi chua 
bao giờ nghe nói đến từ đó. Vipassanã, đó là cái gì? Tôi về nhà và đọc kỹ cuốn tự điến Hindi của 
tôi - chữ ấy không có ở đó. Tôi lại tìm trong tự điến Sanskit cũng không thấy chữ đó. Vì thế 
ngay cả cái từ “Vipassanã” cũng đã mất dấu khỏi xứ sở. 

Các vị Phật truớc, nói chung ba đời chu Phật, đều thành Phật với việc thực hành 
Vipassanã. Do vì có một khoảng cách lớn giữa vị Phật truớc và vị Phật kế, kỹ thuật Minh Sát bị 
thất lạc đi. Từ (Vipassanã) còn đó và nó tiếp tục trôi chảy với dòng ngôn ngữ trong các truyền 
thống khác. Tuy thế ý nghĩa của nó lại lạc mất, vì lý do đó kỳ thuật kế như thất truyền. 

Ngài nói đến Vipassanã như một khoa học thuần túy, Tại sao vậy? 

Đối với tôi, Đức Phật là một nhà khoa học vĩ đại. Ngài đã khám phá ra cái bị thất lạc, cái 
mà người ta đã quên.Trong khoa học, không có niềm tin mù quáng, không có sự tin tưởng mù 
quáng. Bạn thí nghiệm với các mẫu vật. Neu nhiều người thí nghiệm và có được cùng một kết 
quả, họ chấp nhận nó. Hon nữa, Đức Phật vẫn nói, “Có Đức Phật hay không có Đức Phật, quy 
luật tự nhiên hay Pháp (Dhamma) luôn luôn thường tại.” Quy luật tự nhiên vẫn như vậy. Neu bạn 
phát ra sân hận, nhất định bạn phải bị đau khố. Neu bạn phát ra sự bình yên, từ ái và bi mẫn, bạn 
chắc chắn sẽ có bình yên và hòa họp. Quy luật này luôn luôn như thế, trước và sau Đức Phật đều 
vậy. 


Buddhadharma (hay buddhadhamma) một tạp chí Phật giáo ra ba tháng hay mỗi quý 
một kỳ. Địa chỉ http:/www.thebuddhadharma 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Ngài có thể giải thích về kỹ thuật Vipassana mà ngài dạy, vì dường như rằng những 
điều ngài dạy có vẻ khác vói các văn hóa và truyền thống khác? 

Trước khi tôi đưa ra một sự giải thích về những gì tôi đang dạy, có một điểm cần phải 
được sáng tỏ: Tôi không phải ở đây để chỉ trích bất cứ một kỹ thuật nào hay đế so sánh, đối chiếu 
với bất cứ một kỹ thuật nào đã được người ta dạy nhân danh Vipassanã. Tôi chỉ dạy những gì tôi 
nhận được từ truyền thống. 

Toàn bộ kỳ thuật là nhằm khảo sát thực tại ở mức kinh nghiệm, trong tự thân. Trong kỹ 
thuật này, điều hết sức quan trọng là người ta phải ở lại trong một nơi thích họp, ở đây họ có thế 
hành thiền với ít sự khuấy động nhất. Neu người ta hên hệ với những đối tượng bên ngoài, họ 
không thế nào đi vào chiều sâu của tâm được. 

Tính liên tục của việc thực hành cũng rất quan trọng. Ngày nay chúng tôi yêu cầu những 
người hành thiền phải ở lại tối thiếu là mười ngày trong một nơi mà họ có thế nhận được sự 
hướng dẫn từ một vị thầy có kinh nghiệm; các thiền sinh trước đây chúng tôi đòi hỏi phải trải 
qua sáu tuần học kỳ thuật này. 

Mọi người phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không 
nói dối hoặc nói những lời thô lỗ, và không uống bất kỳ một loại chất gây say nào. Các giới này 
không phải là một hình thức lễ nghi hay nghi thức; mà chúng là một phần của kỹ thuật Minh sát. 
Đức Phật nhận ra - một hành giả Vipassanã tốt cũng sẽ nhận ra - rằng khi bạn phạm một trong 
những giới này, bạn chỉ làm vậy sau khi đã phát ra một bất tịnh hay phiền não trong tâm. Những 
bất tịnh này cũng giống như những sóng cao tần ngăn không cho bạn đi vào chiều sâu của tâm. 

Sau khi thọ trì ngũ giới bạn bắt đầu luyện cho tâm đi vào sự tập trung. Đức Phật nói về 
tâm tán loạn, vikkhitta-citta, và tâm thâu nhiếp hay nhất tâm, sankhitta-citta. Ngài muốn 
chúng ta làm việc với tâm thâu nhiếp, và đề có được tâm thâu nhiếp chúng ta cần phải tập trung 
trên một vùng nhỏ. Ngài cũng nói rõ rằng vùng tập trung ban đầu phải là cửa mũi. Nhưng cửa 
mũi thì có nhiều vùng; Phần trước của mũi, vùng giữa mũi và môi trên, v.v... Điều này sau đó đã 
được các nhà chú giải làm cho rõ thêm rằng chỗ tập trung sự chú ý ban đầu phải là ở phần giữa 
trên môi trên (uttara-otthassa-vemajjappadese) hay ở chót mũi (nasikagge). Sự chú ý phải là ở 
trên vùng nhỏ này. Neu sự chú ý bị phân tán thì đó là vikkhitta-tán loạn; chứ không phải là 
sankhitta-thẫu nhiếp. Tâm phải được tập trung trên một điểm (nhất điểm tâm). 

Đức Phật dạy chúng ta nên tập trung vào sự hay biết (niệm) hơi thở trên vùng nhỏ này. 
Thực ra có nhiều đối tượng có thế giúp chúng ta tập trung tâm, song ý kiến đưa ra ở đây không 
phải là sự tập trung đơn thuần thôi. Tập trung là cần thiết cho tất cả các bước chúng ta bước trên 
đạo lộ, song tập trung không phải là cứu cánh; nó chỉ là một trợ giúp đế khởi sự. Mục đích cuối 
cùng là tịnh hóa toàn bộ tâm. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Nhờ tập trung sự chú ý trên hơi thở, tâm trở nên rất sắc bén, rất nhạy cảm, đến độ có thế 
nhập, có thế chọc thủng. Nó có thế cảm giác được các cảm thọ nơi phần giữa trên môi trên, và 
rồi cuối cùng (cảm giác) các cảm thọ ở khắp toàn thân. Trong ba ngày bạn phải làm việc trên 
vùng nhỏ này chỉ với hơi thở. Giây phút bạn bắt đầu thêm một cái gì vào đó thì liền có một sự 
nguy hiếm là tâm sẽ hướng sang một sự niệm thầm hay hình dung hay tưởng tượng dị biệt nào 
đó. Những điều này có thể giúp bạn dễ định tâm, song bạn lại mất đi sự tiếp xúc với thực tại gắn 
liền với các hiện tượng tâm-vật chất hay danh và sắc của chính bạn bởi vì bạn không còn làm 
việc với sự thực - và Đức Phật muốn chúng ta phải sống với sự thực. 

Tại sao thiền trên hoi thở lại kết họp được vói sự thực? 

Đe dùng một đối tượng khác hơn những gì chúng ta có, chúng ta phải tạo ra nó. Chang 
hạn, với một hình ảnh, chúng ta phải mường tượng ra hình ảnh và làm việc trên đó. Nhưng từ lúc 
chúng ta sanh ra cho đến khi chúng ta chết, cả ngày lẫn đêm, hơi thở luôn có mặt. Hơi thở vừa ý 
thức lẫn vô thức, vừa chủ động lẫn không chủ tâm. Đây là một họat động có thế đóng vai trò như 
cây cầu, nối chúng ta từ lãnh vực đã biết đến lãnh vực chưa biết, và đến sự thực về chính bản 
thân chúng ta. Neu bạn làm việc với hơi thở trần trụi, không có bất kỳ một loại áp đặt nào, không 
có bất kỳ một loại sáng tạo nào, bạn sẽ thấy trong ba ngày thôi tâm đã trở nên sắc bén đến độ nó 
bắt đầu cảm giác được các cảm thọ trong cái vùng ngay bên trên môi trên. 

Tói điểm nào thì ngưòi ta có thế mở rộng sự tập trung của thiền vượt qua cái vùng 
nhỏ này? 

Vào ngày thứ tư của khóa thiền mười ngày, bạn bắt đầu làm việc từ đỉnh đầu đến những 
đầu ngón chân, trên toàn thân. Lúc đầu bạn không thế cảm giác được các cảm thọ ở khắp mọi 
nơi, bởi vì tâm vẫn không đủ sắc bén như nó phải là. Hoặc có thế bạn chỉ có được những cảm thọ 
rất thô giống như đau đớn, sức ép, sự nặng nề,v.v... 

Điều quan trọng là phải di chuyến từ đầu đến chân theo thứ tự, không chạy từ thân phần 
này sang thân phần khác. Neu mới đầu không có cảm thọ, bạn chỉ lặng lẽ giữ tâm ở đó trong một 
phút và bạn sẽ cảm giác được cảm thọ. Neu bạn không cảm giác được một cảm thọ nào, điều đó 
không thành vấn đề. Bạn không nên cảm thấy lúng túng; bạn tiếp tục di chuyển. Neu bạn cứ tiếp 
tục làm việc một cách nhẫn nại và kiên trì, nhất định bạn sẽ cảm giác được các cảm thọ ở khắp 
nơi, trên mọi phần của thân. 

Điều gì sẽ bắt đầu xảy ra ở giai đoạn này, khi ngưòi ta bắt đầu cảm giác được những 
cảm thọ này trên khắp toàn thân? 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Lúc đầu có thế bạn không cảm giác được những cảm thọ rất vi tế. Có thế bạn chỉ gặp 
những cảm thọ khô, kiên cứng. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm việc và không áp đặt bất cứ một 
cái gì lên sự thực tự nhiên, quy luật tự nhiên sẽ là tâm trở nên sắc bén hơn, nhạy cảm hơn, và sự 
rắn chắc tan ra. Sau đó bạn bắt đầu cảm nhận được những rung động rất vi tế ở khắp toàn thân. 
Như vậy bạn kinh nghiệm được toàn thế gian như những rung động trong cơ cấu của thân. Sự 
thực tối hậu của vật chất hay sắc chang qua chỉ là sự rung động. Sự thực tối hậu của tâm và 
những nội dung tâm trí (tâm sở) cho thấy chúng cũng chỉ là sự rung động. Cả danh lẫn sắc hay 
tâm và thân này chỉ là sự rung động. 

Đức Phật nói rất rõ ràng rằng bạn cảm giác thực tại đang sanh và diệt. Có thể bạn chỉ 
kinh nghiệm một cái đau hay sức ép rất kiên cứng. Nó khởi lên và dường như dừng lại một lúc, 
nhưng không sớm thì muộn, nó sẽ diệt. Nó không vĩnh cửu; nó sẽ không dừng lại vĩnh viễn. Nó 
sanh như thế nào, nó diệt như vậy. 

Điều này có nghĩa là đôi khi bạn cảm giác thấy dường như cảm thọ thô dừng lại trong 
một khoảng thời gian nào đó, song thực sự không có giai đoạn dừng như vậy. Một sự rung động 
có mặt - sanh và diệt, sanh và diệt hên tục. Trong đó có những giai đoạn rất quan trọng của kỹ 
thuật. Giai đoạn đầu tiên là uppadavãya - sanh riêng, diệt riêng. Giai đoạn thứ hai là bhanga, hay 
tan họai. Nó sanh như thế nào, nó diệt như vậy. Nó không dừng lại. Nó cứ hên tục sanh - diệt, 
sanh - diệt. 

Điều này làm cho bạn hiểu được toàn bộ hiện tượng tâm-vật chất (các pháp danh và sắc) 
và cách chúng vận hành. Khắp mọi nơi chỉ có sự sanh diệt, sanh diệt. Bạn di chuyến tới đâu- dù 
đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn hay ý căn - tất cả chỉ thuần có sự rung động. 
Bất kỳ đối tượng bên ngoài nào tiếp xúc với căn môn tương ứng của chúng cũng là sự rung động. 
Căn (giác quan) là sự rung động; đối tượng giác quan cũng là sự rung động. Chỉ có sự rung động 
tiếp xúc với sự rung động, và nó không phát ra cái gì khác ngoài sự rung động. 

Việc kỉnh nghiệm thế gian như những rung động này nói đến cái gốc căn bản của 
khổ như thế nào? 


Thánh Đe Thứ Nhất nói rằng bạn phải đi vào chiều sâu nơi diễn ra sự tương tác giữa tâm 
và vật chất (danh-sắc). Thánh Đe Thứ Hai nói rằng bạn phải thấy nhân sanh của khố này là gì, đó 
là phải thấy được rằng bạn đang phản ứng với sự xúc chạm. Do tiếp xúc với cảm thọ bạn bắt đầu 
phát ra tham và sân. Neu bạn thích cảm thọ, bạn bắt đầu tham muốn thêm nữa và nếu bạn không 
thích cảm thọ bạn bắt đầu phát ra sân. 

Kỹ thuật của Đức Phật đưa chúng ta vào chiều sâu của tâm, nơi chúng ta bắt đầu phản 
ứng với các cảm thọ. Khi bạn đi được vào chiều sâu đó, việc luyện tâm trở nên dễ dàng. Dừng lại 
mọi phản ứng. Các cảm thọ chắc chắn có mặt ở đó, bao lâu bạn còn đang sống. Vì thế khi xúc có 
mặt, thì thọ có mặt, chỉ việc quan sát, quan sát một cách khách quan, không tự đồng nhất mình 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


với cảm thọ này, và cũng không đồng nhất mình với thân hoặc tâm, hoặc sự kết hợp của cả hai. 
Chỉ quan sát, nó sanh và sớm muộn gì nó cũng diệt. 

Đây là trạng thái vô thuờng, và vô thuờng này không phài là một triết lý của Đức Phật. 
Nó là quy luật của vũ trụ. Việc tu tập là để cho chúng ta có khả năng kinh nghiệm tính chất vô 
thuờng ấy. Một cái tâm bình thuờng, một cái tâm tán loạn, không thể cảm giác đuợc những dao 
động rất vi tế của sanh và diệt. Việc tu tập tâm rất là quan trọng cho mục đích này. 

Trong khóa thiền Vipassanã muời ngày đầu có thế bạn không đủ khả năng đế cảm giác 
nhiều loại cảm thọ. Nhung sớm muộn gì bạn cũng đạt đến đuợc giai đoạn (ở đây) bạn cảm nhận 
đuợc các cảm thọ vi tế. Khi bạn nhận biết đuợc cảm thọ vi tế, tâm an tịnh; bạn chỉ việc quan sát 
các cảm thọ mà thôi. 

Bất cứ phiền não nào bạn phát ra trong tâm đều sẽ làm khuấy động tâm. Sự bình an đã bị 
khuấy động. Lời dạy của Đức Phật về giới rất rõ ràng. Bạn không thể sát sanh mà không phát ra 
sân hận, ác ý hay thù nghịch. Trong thiền Minh Sát, bạn hiều rằng ngay khi bạn phát ra bất kỳ 
một dạng thái tiêu cực nào, bạn sẽ là nạn nhân đầu tiên của dạng thái tiêu cực đó. Bạn trở nên rất 
đau khố-có một cảm thọ thiêu đốt, tim đập nhanh, căng thắng tăng truởng. Bạn đang tạo ra khố 
não cho chính mình và không ai muốn làm nhu vậy. 

Lời dạy về giới, về tránh làm những điều bất thiện nhu một con nguời sống trong xã hội, 
đã hiện hữu truớc Đức Phật. Sự đóng góp của Đức Phật là ở chỗ dạy cho chúng ta làm việc với 
các cảm thọ của thân, và đế hiểu rằng chúng ta đang phản ứng với các cảm thọ của thân. Neu 
cúng ta quên các cảm thọ của thân này, chúng ta đang đi lạc ra khỏi lời dạy của Đức Phật. 

Tôi thu thập từ một số bài nói chuyện của ngài và thấy rằng ngài không chấp nhận 
việc dùng các từ “Phật Giáo” (Buddhism) hoặc “Phật tử” (Buddhist), Vì sao? 

Khi nguời ta hỏi tôi, “Ngài đã cải hóa đuợc bao nhiêu nguời sang đạo Phật rồi?” Tôi trả 
lời, “Không một nguời nào cả. Chính bản thân tôi cũng không cải đạo.” Họ nói, “Vậy ngài không 
dạy đạo Phật? Ngài không phải là Phật tử sao?” Tôi nói, “Không, tôi không dạy đạo Phật. Tôi 
không phải là một Phật tử.” ớ Miến Điện (Myanmar), quê huơng của tôi, các vị su mới đầu cũng 
rất bực tức về chuyện này. Họ nói, “Cái ông này đã học (thiền) nơi chúng ta thế mà bây giờ ông 
lại muốn dạy cái riêng của ông ấy. ông ta không phải là một Phật tử. ông quả là con nguời vô 
ơn.” Họ thực sự bị sốc. 

May thay vị tống thống truớc đây (của Miến Điện) đã đến dự một khóa thiền ở Ân Độ và 
ông thấy rằng mọi điều tôi dạy đều hợp theo lời của Đức Phật, ông ta rất thỏa mãn và nhất là đã 
đạt đuợc một kết quả khả quan từ việc thực hành đến nỗi không cầm đuợc những giọt nuớc mắt. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Kh i ông trở về nước, ông nói với nội các, “Người ta đã nói những lời chống đối ông Goenka, 
nhưng những gì ông đang dạy lại là lời dạy thuần túy của Đức Phật.” 

Chính phủ Miến đã mời tôi đến đế bàn luận với các vị chức sắc trong giáo hội lý do tại 
sao tôi không dùng chữ “Phật Giáo”. Tôi nói với họ rằng những từ “Phật Giáo” và “Phật tử” 
không có trong kinh điến PãỊi. Trong toàn bộ những lời dạy của Đức Phật và cả trong chú giải, 
chữ Boddh - tương đương với chữ “Phật giáo” - không có. Đức Phật chỉ dạy Pháp - Dhamma. 
Dhamma có nghĩa là quy luật tự nhiên, là sự thực. Những ai theo pháp đó thì được gọi là 
dhammiko (người hành theo chánh pháp- chánh pháp giả). Neu Đức Phật chưa từng bắt một ai 
làm Phật tử (Buddhist), tôi là ai mà lại bắt người khác làm Phật tử? Neu Đức Phật không dạy 
Đạo Phật (Buddhism) tôi là ai mà dám dạy đạo Phật? Đức Phật dạy Pháp-Dhamma, tôi cũng dạy 
Pháp. Đức Phật làm cho người ta thành người hành theo chánh pháp - dhammiko; tôi cũng gọi 
người ta là dhammiko. 

Trong hai ngày đầu, họ nói, “Không, chúng tôi không thể tin chuyện đó. Đe chúng tôi 
thấm tra lại. Chắc chắn phải có một từ đế chỉ Phật Giáo-Buddhism.” Sau hai ngày, họ nói, 
“Không, không có chữ ấy; ông đúng.” 

Ngài nói rằng ngưòi ta ai cũng có thể thực hành Vipassanã bất kể họ là ngưòi Thiên 
Chúa hay ngưòi Hồi giáo, hay Phật giáo, Nhưng trong thực tế liệu tôn giáo có thể là một 
trở ngại cho việc trao đổi pháp hành này không? 

Một số người rất cố chấp vào tín ngưỡng của họ, và nếu tôi nói, “Trước tiên hãy thay đối 
tín ngưỡng của bạn đi đã rồi hãy đến với tôi,” ai mà chịu đến với tôi? Sẽ không một ai đến với tôi 
cả. Do đó, tôi nói, “Cứ giữ lấy tín ngưỡng của bạn và làm việc (thực hành).” Khi họ thực hành, 
họ nhận ra, “Đây là sự thực (chân lý) và tín ngưỡng của ta còn rất xa sự thực.” Lúc đó, họ tự 
động thoát khỏi sự cố chấp ấy. Họ có thế không chỉ trích tín ngưỡng cũ, và tôi cũng không muốn 
một ai làm điều này, vì tôi không chỉ trích một tín ngưỡng nào cả. Nhưng sự thực vẫn là sự thực, 
nó trở nên rõ ràng: “Đây là sự thực.” Vì thế vấn đề đã được giải quyết. 

Sự thực (chân lý) là như nhau đối với mọi người, dù cho họ là một người Thiên Chúa hay 
Tin Lành hay một người Hồi giáo. Điều đó không làm khác đi được. Sự thực là sự thực. 

Liệu tôn giáo có tổ chức có thích họp vói sự thực mà ngài đang nói về không? 

Lúc đầu đứa trẻ nào cũng có thể gặp khó khăn trong việc tự đi vì thế chúng cần dựa vào 
một vật gì đó đế tập đi. Nhưng khi chúng đã tự mình đi được rồi thì chúng liền quăng những vật 
ấy đi. Tất cả những cái vỏ tôn giáo là cần thiết đối với con người, bởi vì họ không thể đi mà 
không có chúng. Nhưng, khi họ có được sức mạnh trong Pháp, họ quăng bỏ cái vỏ ấy đi. Tôi 
không bảo họ, “Quăng nó đi,” Họ tự ý quăng nó. Những cái vỏ ấy chỉ thích họp lúc ban đầu, khi 
họ còn là những đứa trẻ thơ ở lóp mẫu giáo. Nhưng sau đó, họ không cần chúng nữa. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Tôi nghĩ một số ngưòi sẽ phản ứng mạnh mẽ khi ngài nói rằng tôn giáo của họ giống 
như là lóp mẫu giáo. 

Đó là lý do vì sao tôi không thế đi quanh và la lớn rằng tôn giáo của các ông là lóp mẫu 
giáo. Tôi không la lên như thế. Tôi không nói, “Hãy chấp nhận điều này bởi vì tôi nói vậy.” Khi 
họ thực hành, họ sẽ thấy, “Ô, cái này giúp ích cho tôi thật, nhưng bây giờ nó không còn cần thiết 
nữa.” Một đứa bé bú sữa, và còn phải có người dỗ dành. Tất nhiên khi còn là một đứa bé phải để 
cho nó bú như vậy nhưng không phải suốt cả đời. 

Như vậy, theo quan điểm của ngài, Đạo Phật là gì? 

Dhamma (Pháp), lối sống, quy luật tự nhiên, là phố quát. Bản chất của lửa là đốt cháy. 
Đây là Pháp; đây là điều tự nhiên của lửa. Liệu bạn có thế bảo rằng đây là Phật Pháp (Buddhist 
Dhamma) hay Thiên Chúa Pháp được không? Pháp là tự nhiên. Neu lửa không đốt cháy, thì nó là 
một cái gì khác, chứ không phải lửa. Tương tự, bản chất của bất kỳ một tiêu cực nào mà bạn phát 
ra trong tâm là đế thiêu đốt, đế làm cho bạn khổ não. Neu bạn phát ra tình yêu thương, bi mẫn, 
thiện chí, với một cái tâm thanh tịnh, bạn sẽ có bình yên và hòa hợp. Mọi người sẽ có giống như 
nhau. Đây là Pháp. 

Quy luật tự nhiên áp dụng chung cho mọi người. Mặt trời không chiếu sáng và chỉ soi 
sáng cho người này, không cho người khác. Khi gió thối, nó không chỉ thối cho người này mà 
không thổi cho người khác. Pháp là chung, là phổ quát. 

ớ đây tôi không chỉ trích một truyền thống nào cả, tất nhiên không cả bất cứ truyền thống 
Phật giáo nào. Những người chưa đi vào chiều sâu để hiểu rõ được quy luật phổ quát của tự 
nhiên ở mức kinh nghiệm ít ra cũng có thế làm việc ở mức bề mặt và có được một vài sự lợi ích. 

Kh i tôi nói điều này, nhiều người bị chạm tự ái. Họ nghe tôi nói, “Các bạn còn ở mức bề 
mặt, Goenka này đã vào chiều sâu.” Không chỉ Goenka đi vào được chiều sâu; nếu các bạn thực 
hành, các bạn cũng sẽ tìm thấy nó. Tôi được rất nhiều lợi ích từ nó. Tôi cũng được nhiều lợi ích 
từ kỳ thuật khác mà tôi đã học. Tôi không chỉ trích các kỹ thuật ấy. Làm thế nào tôi có thể chỉ 
trích nó? Nó cho tôi rất nhiều lợi ích và nó cũng đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Nhưng tôi 
nói rằng có những bước thêm nữa. Tại sao các bạn lại không bước thêm? Cuộc sống hiện hữu là 
đế cho chúng ta dấn thân tiến bước. Đừng chấp nhận nó bởi vì Goenka nói như vậy hay vì Đức 
Phật nói như vậy hoặc vì kinh điển nói như vậy. Hãy thực hành nó, khám phá nó, rồi bạn sẽ chấp 
nhận nó. 


Nếu tôn giáo, như ngài nói, chỉ là một ngưòi dỗ dành hay một ngưòi xoa dịu, liệu 
như thế nó có là một trở ngại cho việc thực hành pháp (dhamma) không? 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Nó có thế trở thành một chướng ngại. Mỗi tôn giáo xứng đáng với tên gọi phải có cùng 
một bản chất nội tại như nhau. Không chỉ tôn giáo của Đức Phật, mà mọi tôn giáo. Mỗi tôn giáo 
đều nói, sống một cuộc đời đạo đức với một cái tâm đã khép vào kỷ luật, với một cái tâm trong 
sạch, đầy từ ái, bi mẫn, thiện chí, khoan dung. Đây là tinh túy của mọi tôn giáo. 

Nhưng cái vỏ bên ngoài của tôn giáo lại khác với nhau. Cái vỏ bề ngoài là những lễ nghi, 
nghi thức,... và một niềm tin mang tính triết lý mà vốn mỗi tôn giáo mỗi khác. Bao lâu người ta 
dù có những hình thức lễ nghi riêng của họ nhưng vẫn xem bản chất nội tại là quan trọng, nó sẽ 
không có gì nguy hại. Nhưng ngay khi họ quên cái bản chất nội tại, và xem trọng cái vỏ bề 
ngoài, chấp chặt vào nó, họ liền biến thành những kẻ cuồng tín hoặc thậm chí những kẻ khủng 
bố: “Hãy chấp nhận tôn giáo của tôi nếu không tôi sẽ giết ông. Toàn thế gian này sẽ được giải 
thoát chỉ khi nào mọi người cải đạo sang tôn giáo của tôi.” Cho nên chỉ chú trọng đến cái vỏ bề 
ngoài, chấp nhặt vào đó, quên hết bản chất đạo đức nội tại, sẽ là rất nguy hiểm. 

Có những lễ nghi hay nghi thức nào trong cộng đồng của ngưòi không? 

Cộng đồng gì? Đối với những ai hành thiền, lễ nghi duy nhất đó là họ phải hành thiền và 
quan sát những gì xảy ra ở bên trong. Ngoài ra không có hình thức lễ nghi nào khác. 

Ngài sẽ minh xác thế nào là một con ngưòi giác ngộ? 

Một con người như vậy phải hiếu được sự thực ở mức kinh nghiệm. Họ phải giải thoát 
mọi bất tịnh, không chỉ ở mức bề mặt mà trong toàn bộ tâm. Lúc đó, theo bản chất, họ sẽ tràn 
đầy lòng từ ái, bi mẫn, và thiện chí. Chúng ta có thế nói rằng một con người như vậy đã giác ngộ. 
Giác ngộ là một sự thăng tiến. Bạn bắt đầu với một sự soi sáng nào đó và cuối cùng thì giác ngộ 
viên mãn. Người ta càng giác ngộ được nhiều bao nhiêu, họ càng là con người tốt hơn bấy nhiêu 
- tốt đối với bản thân họ và tốt đối với mọi người. 

Ngài thấy việc tu tập theo chế độ tu viện có cần thiết chút nào không? 

Tất nhiên, bởi vì người tu có cơ hội để học hỏi sâu rộng hơn về Pháp. Họ cảm thấy rằng 
đời người rất quý và muốn tận dụng tối đa nó. Là những người gia chủ, họ có quá nhiều trách 
nhiệm và không có đủ thời gian. Vì thế họ từ bỏ cuộc sống của người gia chủ và sống nhu một 
nhà sư hay tu nữ. 

Neu một người nào quyết định sống cuộc đời như một vị sư hay tu nữ, và không được 
luyện tập thích hợp về cách làm thế nào để sống như một người xuất gia, thời sẽ có những vấn 
đề. Đức Phật muốn họ phải có một sự tu tập thích họp. Ngài không nhận hết những người đến và 
thỉnh cầu được thọ y (xuất gia). Ngài thường yêu cầu các vị đệ tử lớn của ngài trước hết phải 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


xem xét một người. Nhiều lần, ngài nói, “ông hãy sống trong Tăng chúng trong ba tháng, sau đó 
chúng Tăng sẽ quyết định xem có nhận ông hay không.” Những lần khác ngài lại nói, “Hãy về 
xin cha mẹ ông cho phép xuất gia đã. Neu không thì ta sẽ không nhận ông.” 

Người ta cần phải thực sự phù hợp đế làm một nhà sư hay tu nữ, chứ hay chỉ xuất gia vì 
cảm tình. Và ngay cả sau khi đã trở thành một vị sư hay tu nữ, họ còn phải thực hành hên tục và 
nghiêm túc hơn một người gia chủ nữa. Tu tập rất là quan trọng đối với những người xuất gia từ 
bỏ cuộc sống gia chủ. 

Khóa thiền mười ngày cũng giống như đời sống tu hành vậy. Mặc dù những người tham 
dự không cạo tóc đắp y, họ sống một cách giản dị và yên tịnh. Không phải trả tiền cho thức ăn 
thức uống và những thứ khác. Giống như các nhà sư hay tu nữ, các thiền sinh đi thành hàng để 
nhận phần ăn của họ. Được cho thức ăn gì, họ ăn thức ăn đó. Neu nhu họ phải trả tiền, thì họ có 
thế nói, “Tôi trả năm mươi đôla cho bữa ăn này? Món này quá nhiều gia vị, món này quá nhiều 
dầu ăn.” Lúc đó sẽ không còn là đời sống của một nhà sư nữa. Trong cuộc sống của một nhà sư, 
bất cứ món gì được bỏ vào bình bát ăn xin, họ thọ dụng những món ấy. Trong mười ngày, những 
người tham dự học cách làm thế nào đế sống nhu một nhà sư hay tu nữ. 

Ngài đã huấn luyện được hơn bảy trăm vị thầy trợ tá, Theo như tôi hiểu, họ trợ giúp 
khóa thiền bằng cách tổ chức chúng, Nhưng những bài giảng thực sự lại được ngài giói 
thiệu qua băng video hay băng cát-sét. Tại sao những vị thầy trợ tá không tự mình đưa ra 
những bài giảng? 


Toàn bộ mục đích là ở chỗ người ta phải nhận được bức thông điệp đích thực của Pháp 
(Dhamma). Và nó phải đồng bộ. Neu một bức thông điệp đến từ một vị thầy và bức khác từ một 
vị thầy khác, tất có những sự khác nhau và các thiền sinh sẽ trở nên bối rối. Người ta lắng nghe 
bài giảng từ băng video và những hướng dẫn trên video, và nếu họ không hiểu điều gì, vị thầy trợ 
tá ở đó sẽ giải thích. 

Ngài có muốn nói thêm điều gì nữa không? 

Một điều được xem là rất quan trọng, theo những lời Đức Phật dạy trong Dhamma na 
vanỉm care là, “Chớ biến Pháp thành chuyện mua bán. Chớ biến nó thành một kế sinh nhai.” 
Giây phút bạn biến Pháp thành một món hàng mua bán, nó sẽ mất hết cả tính hiệu quả của nó, 
mất hết cả sự thanh tịnh của nó. Neu nhu bạn muốn kiếm tiền, tại sao bạn không làm nghề 
nghiệp gì khác? Có rất nhiều công việc làm ăn bạn có thế dựa vào. Tại sao lại biến Pháp thành 
một công việc mua bán? 

Đó là lý do tại sao truyền thống này lại rất thận trọng. Bao lâu người ta còn là một nhà sư 
hay tu nữ, thì không có vấn đề kiếm tiền. Những nhu cầu căn bản của họ đã được đầy đủ. Nhưng 
người tại gia có quá nhiều trách nhiệm và nếu họ dạy mà không có tiền, họ sẽ bắt đầu hỏi xin 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


tiền. Vì thế chúng tôi rất cẩn thận. Một khi chúng tôi thấy rằng một người nào đó về mọi phương 
diện được xem là phù hợp đế làm một vị thầy trợ tá, chúng tôi cũng còn phải điều tra xem người 
này có một phưoưg diện sinh nhai tự lập tốt hay không. Neu người ấy có phưoưg diện sinh nhai 
ốn định, lúc đó chúng tôi sẽ huấn luyện cho người này trở thành một thầy trợ tá, và sau đó thành 
một thầy trợ tá thâm niên hoặc một vị thầy hoàn hảo. Đó là lý do vì sao chúng tôi không trả tiền 
cho việc giảng dạy. Nói chung truyền thống không trả cho ai một điều gì cả. Giây phút bạn bắt 
đầu tính giá, nó đã hỏng. 

Bạn có thể nói, “Tôi trả tiền chỉ để giúp cho việc điều hành khóa thiền.” “Không! phải để 
cho người ta tự động cống hiến cho khóa thiền. Neu người ta muốn học kỹ thuật này, nếu người 
ta muốn kỹ thuật này được truyền bá cho biết bao nhiêu con người đang đau khố, họ sẽ phát tâm 
hiến cúng. Neu người ta không được lợi ích gì từ những lời dạy, đừng dạy. Bạn sẽ không được 
chút tiền trợ cấp nào bằng việc giảng dạy này. Những ai cần có những lời giảng dạy, và khi họ ao 
ước những lời dạy, sẽ có người ủng hộ cho họ. 

Nó phải là sự hiến cúng hoàn toàn tự nguyện. Không người nào được phép yêu cầu. Và 
chỉ một ít người biết được những gì người ta hiến cúng. Neu không thì sẽ có sự ganh đua. “Ô, 
anh ta đã cúng 100 đôla; ta phải cúng 101 đôla.” Sự tệ hại ấy chắc chắn sẽ có. Do đó hãy cho 
những gì bạn có thế, theo khả năng của bạn, theo thiện ý của bạn. 

Xỉn cảm ơn ngài rất nhiều. 


Dịch từ: 

The Practitioner’s quarterly, 
Spring 2003 

http://www. thebuddhamma 


PHÂN PHỤ LỤC 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


VIPASSANÃ BHÃVANÃ 
THIỀN MINH SÁT 


THEO TRUYỀN THỐNG 
Của Thiền sư u Ba Khin, 

Hiện nay do thiền sư S.N Goenka dạy 


GIỚI THIỆU KỸ THUẬT VÀ GIỚI LUẬT 
Dành Cho Khóa Thiền Niệm Thọ 





G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


GIỚI THIỆU KỸ THUẬT 

Vipassanã hay Minh Sát là một trong những kỹ thuật thiền cổ xưa nhất của Ân Độ. Kỹ 
thuật này đã thất truyền từ lâu và được Đức Phật Gotama (Cồ Đàm) khám phá ra lại hơn hai 
ngàn năm trăm năm trước. Vipassanã (Minh sát) nghĩa là thấy các pháp (mọi sự, mọi vật) đúng 
như chúng thực sự là. Có thể nói thiền minh sát là một tiến trình tự thanh tịnh, tự quán chiếu hay 
quan sát. Người hành thiền hay hành giả bắt đầu bằng cách quan sát hơi thở tự nhiên để tập trung 
tâm. Sau đó, với chánh niệm đã được mài bén (bằng niệm hơi thở), hành giả tiến hành quan sát 
tính chất luôn thay đối hay vô thường của thân và tâm và kinh nghiệm những sự thực pho quát 
của vô thường, khố và vô ngã, Sự thực chứng bằng kinh nghiệm trực tiếp này là tiến trình thanh 
tịnh. Toàn bộ đạo lộ của pháp (Dhamma) là một biện pháp chữa trị chung cho những vấn đề phổ 
quát của nhân loại và không hên quan gì đến bất kỳ một tôn giáo hay một bộ phái nào. Vì lý do 
này, mọi người ai cũng có thế thực hành minh sát một cách tự do, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, 
mà không bị xung đột chủng tộc, truyền thống hay tôn giáo, và nó sẽ chứng tỏ một sự lợi ích như 
nhau cho mọi người. 

Những gì minh sát (vipassanã) không phải là: 

- Minh sát không phải là một lễ nghi hay nghi thức dựa trên niềm tin mù quáng. 

- Minh sát không phải là thú tiêu khiến trên phương diện tri thức cũng như triết lý. 

- Minh sát không phải là một cách chữa bệnh bằng sự nghỉ ngơi hay một dịp đế 
nghỉ hoặc một cơ hội đế hòa nhập với xã hội. 

- Minh sát không phải là một cách đào thoát khỏi những thử thách cam go và 
những nỗi tai ương của cuộc sống hằng ngày. 

Những gì minh sát là: 

- Minh sát là một kỹ thuật chắc chắn sẽ đoạn trừ được khố đau. 

- Minh sát là một phương pháp thanh tịnh tâm trí cho phép người ta đương đầu với 
những căng thắng và những vấn đề của cuộc sống theo cách điềm tĩnh và quân 
bình nhất. 

- Minh sát là một nghệ thuật sống mà người ta có thể dùng đế thực hiện những 
đóng góp tích cực cho xã hội. 

Thiền minh sát nhắm vào những mục đích tinh thần cao cả nhất, đó là sự giải thoát hoàn 
toàn và sự giác ngộ viên mãn, mục đích của nó không chỉ đơn giản đế chữa bệnh thế xác. Mặc 
dù, như một sản phấm phụ của sự thanh tịnh tâm, nhiều chứng bệnh do tâm lý gây ra đã được 
loại trừ. Thực sự, thiền minh sát nhằm diệt trừ ba nguyên nhân chính của mọi bất hạnh là tham, 
sân và si mê. Với sự thực hành hên tục, thiền sẽ giải phóng những căng thắng tích tụ trong cuộc 
sống hàng ngày, tháo gỡ những gút thắt do thói quen phản ứng cũ cột lại theo cách mất quân 
bình trước những tình huống vừa lòng và không vừa lòng hay vui, buồn trong cuộc đời. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Mặc dù thiền minh sát được Đức Phật phát triển như một kỹ thuật, việc thực hành minh 
sát vẫn không giới hạn chỉ cho những người theo đạo Phật mà thôi. Tuyệt đối không có vấn đề 
cải đạo ở đây. Mọi người cùng chia sẻ những vấn đề cơ bản hay khố đau của cuộc sống, cũng 
như sẽ cùng áp dụng chung một kỳ thuật vốn có thể loại trừ những vấn đề ấy. Bằng chứng là 
nhiều người thuộc các giáo phái khác đã kinh nghiệm được những lợi ích của thiền minh sát và 
thấy nó không có gì xung đột với việc tuyên xưng đức tin truyền thống của họ. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


THIỀN VÀ KỶ LUẬT Tự GIÁC 

Tiến trình thanh tịnh tự thân bằng sự nội quan (minh sát) tất nhiên không phải là dễ - các 
thiền sinh phải làm việc rất vất vả với nó. Bằng những nỗ lực cá nhân của mình, người hành 
thiền đạt đến sự thực chứng của họ, không ai khác có thể làm điều đó thay cho họ. Do đó, thiền 
sẽ chỉ thích họp với những ai có thế thực hành một cách nghiêm túc và giữ gìn giới luật trong 
sạch, điều mà vốn sẽ đem lại sự lợi ích và bảo vệ cho người hành thiền và được xem là một phần 
không thế thiếu của việc thiền tập. 

Mười ngày chắc chắn sẽ là một thời gian rất ngắn đế có thế đi vào những mức sâu kín 
nhất của tâm vô thức và học cách loại trừ những phức cảm nằm ở đây. Tinh liên tục của việc 
độc cư thực hành là bí quyết đưa đến thành công của kỹ thuật này. Giới luật và phép tắc điều 
hành đã được khai thác đế duy trì phương diện thực tiễn này trong tâm. Những luật tắc ấy chủ 
yếu không phải vì lợi ích của người thầy hoặc vì sự quản lý khóa thiền, chúng cũng không phải 
là sự biếu lộ tiêu cực của đức tin chính thống hay đức tin mù quáng như trong một vài tôn giáo 
có tố chức nào đó. Đúng hơn, chúng được dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của hàng ngàn người 
hành thiền qua nhiều năm tháng và còn mang cả tính khoa học lẫn sự họp lý nữa. sống theo 
những giới luật này chắc chắn sẽ tạo ra một bầu không khí rất thuận lợi cho việc hành thiền, phá 
giới sẽ làm ô nhiễm môi trường ấy. 

Các thiền sinh sẽ phải ở lại cho đến hết khóa thiền. Các điều luật khác cũng cần phải 
được đọc và xem xét cấn thận. Chỉ những người cảm thấy rằng họ có thề tuân thủ một cách chân 
thành và thận trọng kỷ luật mới nên xin nhập khóa thiền. Những ai chưa chuẩn bị đế thực hiện nỗ 
lực quyết tâm ấy sẽ chỉ phí thời giờ vô ích và, hơn nữa, còn làm quấy động các thiền sinh khác 
mong muốn thực hành một cách nghiêm túc. Một thiền sinh tương lai cũng cần phải hiếu rằng 
việc rời bỏ khóa thiền giữa chừng do thấy giới luật quá khó sẽ là điều vừa bất lợi vừa không nên. 
Cũng vậy, sẽ là điều thật đáng tiếc nếu, dù đã được nhắc nhở nhiều lần, một thiền sinh vẫn không 
tuân theo luật tắc ở đây và phải mời ra khỏi trường thiền. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


TÓM TÂT MỘT SÔ ĐIỀU CẦN NHỞ KHI HÀNH THIỀN ở TRƯỜNG 
THIỀN CŨNG NHƯ KHI ở NHẢ 

Một khóa thiền minh sát chỉ thực sự có giá trị khi nó tạo được một sự thay đối trong cuộc 
đời bạn và một thay đỗi như vậy sẽ chỉ đến nếu bạn biết duy trì việc thực hành trên căn bản 
cuộc sống hàng ngày. Những tóm tắt sau đây sẽ giúp bạn nắm vững căn bản ấy. 

Giới (Sĩía) 

Trong đời sống hàng ngày, người hành thiền phải tuân thủ ngũ giới. 

- Không sát sanh. 

- Không trộm cắp. 

- Không tà dâm. 

- Không nói dối. 

- Không uống các chất gây say. 

Thiền 

Mức tối thiểu phải có đế duy trì việc thực hành: 

- Một giờ vào buối sáng, một giờ vào buổi tối. 

- Năm phút trong lúc đang nằm trên giường trước khi rơi vào giấc ngủ và sau khi 
bạn đã thức dậy. 

- Neu có thế, mỗi tuần một lần ngồi hành cùng với các thiền sinh khác kỹ thuật 
Vipassanã này. 

- Tham dự khóa thiền mười ngày mỗi năm hoặc khóa tự hành mười ngày mỗi năm. 

- Và những thời giờ rảnh rỗi khác đều dành cho việc hành thiền. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


LÀM THẾ NÀO ĐẺ THIỀN TRONG ĐỜI SÔNG HẢNG NGÀ Y 

- Niệm hơi thở (Anãpãnã) 

Hành niệm hơi thở khi cảm thấy tâm cùn nhụt hoặc tháo động, nếu thấy khó cảm giác các 
cảm thọ hoặc khó mà không phản ứng lại với chúng (các cảm thọ). Hành giả có thế bắt đầu với 
niệm hơi thở và rồi chuyến sang vipassanã (minh sát các cảm thọ), hoặc, nếu cần, tiếp tục quan 
sát hơi thở cho đến hết giờ. Đe hành niệm hơi thở, hành giả giữ sự chú tâm nơi vùng dưới mũi 
và trên môi trên (khoảng giữa nhân trung). Duy trì cái biết hay niệm từng hơi thở khi nó đi 
vào hoặc đi ra, Neu tâm quá cùn nhụt hoặc quá tháo động hãy thở một cách cố ý và hơi nặng 
hơn trong một lát (đế nhận biết hơi thở). Ngoài ra, hơi thở nên ở trạng thái tự nhiên. 

- Hành minh sát 

Di chuyển sự chú tâm theo hệ thống từ đầu đến chân và từ chân lên đầu. Quan sát 
theo thứ tự từng phần một của thân bằng cách cảm giác mọi cảm thọ mà bạn gặp. Quan sát 
một cách khách quan, đó là, giữ thái độ xả (không thích cũng không ghét) với các cảm thọ 
mà bạn kinh nghiệm, dù đó là lạc, khổ hay trung tính, bằng cách hiểu tính chất vô thường 
của chúng. Giữ cho sự chú tâm của bạn di chuyến, không bao giờ dừng lại ở bất kỳ chỗ nào quá 
hai hoặc ba phút. Cũng đừng đế cho việc thực hành trở nên máy móc quá. Làm việc theo những 
cách khác nhau tùy theo loại thọ mà bạn kinh nghiệm. Các vùng của thân có những cảm thọ thô 
khác nhau cần phải đuợc quan sát riêng ra bằng cách di chuyến sự chú tâm lần luợt từ phần này 
đến phần khác. Các bộ phận đối xứng nhu hai tay hoặc hai chân, có những cảm thọ vi tế như 
nhau, có thế được quan sát cùng một lúc với nhau. Neu bạn đã kinh nghiệm được những cảm thọ 
vi tế khắp cấu trúc vật lý hay ở toàn thân rồi, bạn có thế thỉnh thoảng quét toàn thân và rồi lại 
quan sát từng phần một. 

- Rải tâm từ (Mettã) 

Cuối giờ thư giãn, hãy đế cho những lao xao của thân hoặc tâm lắng xuống, rồi tập trung 
sự chú ý của bạn vào những cảm thọ vi tế trên thân trong ít phút và làm tràn ngập tâm và thân 
bạn với những ý nghĩ và cảm xúc của từ ái đối với tất cả chúng sinh. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


- Ngoài giờ hành thiền 

Chú tâm trọn vẹn vào bất kỳ công việc nào bạn đang làm, nhưng thỉnh thoảng cũng 
kiếm tra lại xem bạn có đang duy trì niệm và xả của mình hay không, Khi một vấn đề gì phát 
sinh, nếu có thể hãy niệm hơi thở hoặc các cảm thọ của bạn, ngay cả chỉ vài giây thôi, cũng sẽ 
giúp bạn giữ được quân bình trong mọi tình huống. 

- Bố thí (Dãna) 

Sẻ chia bất cứ điều tốt lành nào bạn có được với những người khác. Nhờ làm vậy, bạn sẽ 
diệt trừ thói quen cũ của việc tự xem mình là trung tâm hay thói ích kỷ. Người hành thiền hiểu 
rằng điều giá trị nhất họ có là chia sẻ Pháp (Dhamma), vì thế họ làm tất cả những gì có thế làm 
được đế giúp những người khác học kỹ thuật minh sát này. Với thiện chí trong sạch ấy họ đóng 
góp cho những phí tốn của các thiền sinh khác. 

Dãna hay hành động bố thí này là nguồn quỹ duy nhất cho các khóa thiền và cho việc 
điều hành các trung tâm thiền trên thế giới. 

- Vị tha phục vụ 

Còn có một bố thí lớn hơn nữa là hy sinh thời gian và sức lực của mình để giúp đỡ trong 
việc tổ chức hoặc điều hành những khóa thiền hay bằng cách làm những công việc phổ biến 
Pháp (Dhamma) khác. Tất cả những ai (kể cả các vị thầy và các vị trợ lý) cống hiến sự phục vụ 
của họ như một hình thức bố thí sẽ không thọ nhận bất cứ vật gì đáp trả. Sự phục vụ này không 
chỉ đem lại lợi ích cho người khác, mà còn giúp cho những người có tâm cống hiến ấy diệt trừ 
được tính ích kỷ, hiều được lời dạy (Pháp) ở mức sâu xa hơn. Và như vậy họ đã thăng tiến trên 
đạo lộ giải thoát. 

- Đạo lộ duy nhất 

Không được pha trộn kỹ thuật này với các kỹ thuật khác. Neu như bạn đang thực hành 
một pháp môn nào khác, bạn có thể tham dự hai hoặc ba khóa thiền minh sát để giúp bạn quyết 
định kỹ thuật nào bạn thích hơn. Lúc đó hãy chọn một kỳ thuật nào mà bạn thấy là thích hợp nhất 
và lợi ích nhất đồng thời cống hiến toàn tâm toàn lực cho kỳ thuật ấy. 

- Nói cho người khác biết về thiền minh sát 

Bạn có thể mô tả kỹ thuật (thiền này) cho người khác nhưng không được dạy họ. Bằng 
không, thay vì giúp, bạn có thế làm cho họ rối rắm, lầm lẫn thêm mà thôi. Hãy khuyến khích 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


những người muốn hành thiền gia nhập một khóa thiền có tố chức hẳn hoi, ở đây họ có được một 
người hướng dẫn đã được huấn luyện một cách thích đáng. 

Nói một cách tống quát thì tiến bộ (trong việc hành thiền) đến rất từ từ. Ai cũng buộc 
phải mẳc sai lầm - hãy học hỏi từ những sai lầm ấy. Khi bạn nhận ra mình đã phạm một lầm 
lẫn, hãy mỉm cười và bắt đầu trở lại! 

Việc rơi vào hôn trầm (buồn ngủ), trạo cử, phóng tâm và những khó khăn khác trong 
thiền là chuyện bình thường, nhưng nếu bạn duy trì được việc thực hành bạn sẽ thành công. 

Bạn cứ việc tự nhiên đến gặp các vị thầy (thiền sư) hoặc các vị thầy trợ lý đế được hướng 
dẫn. Hãy tận dụng sự hỗ trợ của các thiền sinh cùng hành thiền với bạn. Ngồi thiền chung với họ 
sẽ cho bạn thêm sức mạnh. 

Tận dụng bầu không khí tĩnh lặng ở các thiền đường hay pháp đường bằng cách đi đến đó 
ngồi thiền bất cứ khi nào bạn có thế, ngay cả chỉ trong vài ngày hoặc vài giờ. Là một thiền sinh 
cũ bạn cũng được tự do đến tham dự các khóa thiền mười ngày, tùy thuộc vào điều kiện chỗ ở 
sẵn có, và bạn được xem là chỉ đang hành theo kỹ thuật minh sát này. 

Trí tuệ thực sự nằm ở chỗ biết nhận ra và chấp nhận rằng mọi kinh nghiệm đều vô 
thường. Với tuệ giác này bạn sẽ không bị những thăng trầm của cuộc đời áp đảo, và nếu bạn duy 
trì được một sự quân bình nội tại, bạn có thế chọn cho mình cách hành động nào sẽ tạo được sự 
an vui cho bạn và cho người khác. Hãy sống từng khoảnh khắc an lạc với một cái tâm buông xả, 
chắc chắn bạn sẽ tiến tới được mục tiêu cuối cùng của sự giải thoát khỏi mọi khố đau. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


MỘT SÔ ĐIỀU LỆ KHÁC 

- Chấp nhận người thầy và kỹ thuật 

Các thiền sinh phải tự xác nhận ý muốn tuân thủ đầy đủ sự huớng dẫn và những chỉ dạy 
của thiền su trong suốt khóa thiền của mình, đó là, giữ gìn giới luật và hành thiền đúng nhu 
những yêu cầu của thiền su, không đuợc bỏ qua bất cứ phần nào của những chỉ dẫn, cũng không 
thêm bất cứ điều gì vào đó. Sự chấp nhận này phải đuợc thực hiện trên cơ sở hiếu biết chứ không 
phục tùng một cách mù quáng. Chỉ với một thái độ tín nhiệm thiền sinh mới có thế hành thiền 
một cách chuyên cần và hết lòng, hết sức. Một sự tin tuởng nơi nguời thầy và kỹ thuật nhu vậy 
rất là cần thiết cho tiến bộ trong thiền quán. 

- Các kỹ thuật, các nghi lễ và hình thức tôn giáo khác. 

Trong suốt khóa thiền, điều quan trọng tuyệt đối là mọi hình thức cầu nguyện, lễ lạy hoặc 
các nghi thức tôn giáo - ăn kiêng, đốt nhang, lần xâu chuỗi, niệm chú, hát (thánh ca), v.v... phải 
đuợc ngung lại. Các kỹ thuật thiền khác và những pháp thực hành chữa bệnh cũng cần phải 
ngung lại. Điều này không nhằm chỉ trích các kỹ thuật hay pháp hành khác mà đế giúp hành giả 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


thực hiện một cuộc thử thách công bằng đối với kỹ thuật minh sát này trong tính thuần khiết của 
nó. 


Các thiền sinh đuợc cảnh tỉnh rằng, cố ý pha trộn các kỳ thuật khác với thiền Vipassanã 
(minh sát) sẽ gây chuớng ngại và thậm chí còn làm đảo nguợc tiến bộ của họ. Mặc dù đã đuợc 
các thiền su cảnh báo thuờng xuyên nhu vậy, trong quá khứ từng có những truờng họp ở đây 
một số thiền sinh đã cố ý pha trộn kỹ thuật này với một hình thức lễ nghi hay một pháp hành 
khác nào đó, và đã tự làm tổn hại lớn cho họ. Do đó nếu có bất kỳ sự hòai nghi hay bối rối nào 
phát sinh trong lúc hành thiền, hãy thuờng xuyên gặp gỡ thiền su đế đuợc làm sáng tỏ. 

- Trình pháp 

Các vấn đề hay các câu hỏi liên quan đến vấn đề hành thiền chỉ đuợc trình bày với thiền 
su đế làm sáng tỏ. Những câu hỏi cũng đuợc hỏi công khai trong thiền đuờng từ 9:00 đến 9:30 
mỗi tối. 


Các lần trình pháp nhu vậy nhằm vào mục đích duy nhất là làm sáng tỏ những vấn đề 
thực tiễn hên quan đến kỹ thuật thiền. Không nên xem đó như cơ hội để thỏa mãn những bàn 
luận mang tính triết lý hoặc tri thức. Tính chất độc đáo của thiền minh sát chỉ có thế được hiếu 
đầy đủ bằng cách đưa nó vào thực hành, và trong suốt khóa thiền, hành giả nên tập trung độc 
nhất vào công việc này. 

- Sự im lặng của Bậc Thánh. 

Mọi thiền sinh phải tuân thủ sự im lặng của Bậc Thánh từ đầu khóa thiền cho đến sáng 
ngày cuối cùng. Sự im lặng của Bậc Thảnh có nghĩa là sự im lặng của thân, khấu và ý. Bất cứ 
hình thức truyền đạt nào với các thiền sinh khác, dù bằng điệu bộ, ra dấu, ghi chép, v.v... đều bị 
cấm. 


Tuy nhiên, các thiền sinh có thể nói chuyện với vị thầy hướng dẫn bất cứ khi nào cần 
thiết và cũng có thể đi đến người quản lý về những vấn đề liên quan đến thực phẩm, chỗ ăn, chỗ 
ở, sức khỏe, v.v... Nhưng ngay cả những cuộc tiếp xúc này cũng cần phải giữ ở mức tối thiếu. 
Các thiền sinh nên tạo cho mình cảm giác rằng họ đang độc cư hành thiền, 

- Nam nữ tách riêng. 

Sự tách riêng hoàn toàn giữa người nam và người nữ phải được duy trì tuyệt đối. Các cặp 
vợ chồng đã cưới hay chưa cưới, không được phép tiếp xúc với nhau bằng bất cứ cách nào trong 
suốt khóa thiền. Điều này cũng áp dụng cho trường họp bạn bè và những người trong cùng một 
gia đình. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


- Thân xúc. 

Do tính chất nội quan (xoay trở vào bên trong để quan sát) của việc hành thiền, tránh mọi 
hình thức tiếp xúc về thân, bất luận là với nguời cùng phái hay khác phái, là điều rất quan trọng. 

- Luyện tập yoga và thể dục. 

Mặc dù luyện tập yoga và thế dục về phuơng diện nào đó có thể dung hợp với thiền minh 
sát, các hình thức ấy cũng phải đuợc ngung lại trong suốt khóa thiền, vì những phuơng tiện thích 
họp cho việc luyện tập không sẵn có ở nơi đây. Thiền sinh cũng không đuợc phép chạy thế dục, 
ngoài trừ việc đi bộ như một hình thức thế dục vào những giờ nghỉ trong khu vực đã được định 
sẵn cho người nam hoặc người nữ. 

- Các vật liên quan đến tôn giáo, xâu chuỗi, quả lấc, bùa chú, v.v... không được phép 
mang vào khóa thiền. Neu lỡ mang, những vật ấy phải được cất giữ lại dưới sự quản lý (của 
trường thiền) suốt thời gian thiền tập. 

- Các chất say và ma túy. 

Ma túy, rượu hay các chất gây say khác không được phép mang vào khu vực hành thiền. 
Điều này cũng áp dụng cho các loại thuốc giảm đau, thuốc ngủ và các thuốc an thần khác. Đối 
với những người đang dùng thuốc theo toa bác sĩ cần phải khai báo với người thầy hướng dẫn. 

- Thuốc lá. 

Vì sức khỏe và sự thoải mái của mọi thiền sinh, việc hút thuốc, nhai thuốc, hít thuốc đều 
không được phép. 

- Thực phẩm. 

Trường thiền không thế thỏa mãn những sở thích riêng về thực phấm và những đòi hỏi 
đặc biệt của từng thiền sinh. Do đó, các thiền sinh được yêu cầu hãy làm quen với những bữa ăn 
chay giản dị do trường thiền cung cấp. Những người quản lý khóa thiền sẽ cố gắng sửa soạn một 
thực đơn lành mạnh quân bình thích hợp cho việc hành thiền, không tán thành bất kỳ một triết lý 
dinh dưỡng nào cả. Tuy nhiên, nếu có thiền sinh nào cần tuân thủ một chế độ ăn kiêng đặc biệt vì 
lý do bệnh họan, họ nên thông báo cho người quản lý biết vào lúc nộp đơn xin nhập khóa thiền. 


Ảo quần. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Ăn mặc phải giản dị, khiêm tốn và thoải mái. Không nên mặc những loại quần áo bó sát 
người, mỏng manh, hở hang hoặc khêu gợi khác như quần ngắn, váy ngắn, áo không tay, v.v... 
Thực ra, một thái độ ăn mặc khiêm tốn lúc nào cũng đáng trân trọng. Việc ăn mặc nghiêm túc là 
điều quan trọng để giảm đến mức tối thiểu sự phân tâm của người khác. 

- Tấm và giặt. 

Do không có máy giặt hoặc máy sấy khô, ví thế các thiền sinh nên đem theo quần áo đầy 
đủ (trong thời gian 10 ngày). Khăn lau mặt và các đồ lót có thế giặt bằng tay. Việc tắm giặt chỉ 
được phép trong những giờ nghỉ, không thực hiện vào những giờ hành thiền. 

- Những tiếp xúc bên ngoài. 

Thiền sinh phải ở lại trong ranh giới của trường thiền cho đến hết khóa. Họ chỉ được phép 
rời với sự đồng ý đặc biệt của người thầy hướng dẫn. Không một sự truyền thông bên ngoài nào 
được phép trước khi khóa thiền chấm dứt. Điều lệ này gồm luôn cả thư từ, cuộc gọi (điện thoại) 
và khách khứa. Trong trường họp khấn, một người bạn hay thân quyến có thế tiếp xúc với người 
quản lý. 

- Nghe nhạc, đọc sách và viết sách. 

Việc chơi các nhạc cụ, nghe radio, v.v... đều bị cấm. Các tài liệu đọc hoặc viết không 
được phép mang vào khóa thiền. Các thiền sinh cũng không đế mình bị phân tâm bằng cách chép 
ghi chú. Sự hạn chế đối với việc đọc và viết là đế nhấn mạnh đến tính chất thực tiễn nghiêm ngặt 
của thiền niệm thọ này. 

- Máy thu băng và chụp hình 

Không được phép sử dụng các loại máy này ngoại trừ có phép rõ ràng của người thầy 
hướng dẫn. 

- Tài chánh. 

Theo truyền thống minh sát thuần khiết, các khóa thiền được điều hành độc nhất trên căn 
bản hiến cúng. Những của hiến cúng hay bố thí này chỉ được chấp nhận từ các thiền sinh cũ, đó 
là, từ những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền với thiền sư S.N Goenka hoặc một vị thầy 
trợ lý. 


Theo cách này, các khóa thiền được hỗ trợ bởi người đã tự mình nhận ra những lợi ích 
của việc hành thiền, ước muốn chia sẻ những lợi ích này với người khác, họ hiến tặng theo khả 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


năng và thiện chí của họ. Đối với người mới tham dự khóa thiền lần đầu tiên cũng có thể đóng 
góp vào lúc kết thúc khóa thiền hoặc bất kỳ lúc nào sau đó. 

Những của hiến tặng nhu thế là nguồn quỹ duy nhất cho các khóa thiền theo truyền thống 
(niệm thọ) này trên khắp thế giới. Không có tổ chức hay cá nhân giàu có nào bảo trợ cho các 
khóa thiền ấy cả. Các vị thầy hướng dẫn hay ngững người tố chức (khóa thiền) cũng không nhận 
bất kỳ một loại thù lao nào cho việc phục vụ của họ. Như vậy, việc truyền bá thiền minh sát được 
thực hiện với mục đích trong sạch, không dính dáng đến tính thương mại. 

Dù của hiến cúng lớn hay nhỏ, nó cần phải được cho với ước muốn giúp đỡ người khác: 
“Khóa thiền tôi đã tham dự là do lòng hảo tâm của các thiền sinh đi trước chi trả; giờ đây hãy 
cho tôi đóng góp phần nào cho phí tốn của một khóa thiền tương lai, nhờ thế người khác cũng có 
thế gặt hái được lợi ích từ kỹ thuật này.” 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


TÓM TẤT 

Đe làm sáng tỏ tinh thần nằm sau các luật tắc vừa nêu, ở đây có thế tóm tắt như sau: 

Cẩn thân sao đế nhữns hành đôns của ban khôns làm phiền nsười khác. Đừns chú V 
đến nhữns sì do nsười khác sây ra. 


Cũng có thế có người không hiếu những lý do thực tiễn của một hay vài đều luật kể trên. 
Thay vì đế cho tiêu cực và hoài nghi phát triển, hãy đến gặp vị thầy hướng dẫn ngay đế được 
sáng tỏ. 


Chỉ bằng cách chọn một phương pháp có kỷ luật và đầu tư nỗ lực tối đa vào đó, người 
hành thiền mới có thế nắm bắt đầy đủ pháp hành và những lợi ích từ pháp hành ấy. Điều quan 
trọng trong suốt khóa thiền là thực hành hên tục. Khuôn vàng thước ngọc ở đây là hành thiền 
như thể bạn đang ở một mình, với tâm xoay vào bên trong, phớt lờ hết mọi khó khăn và phiền 
hà mà bạn có thể gặp phải. 

Cuối cùng, các thiền sinh phải lưu ý rằng, tiến bộ của họ trong thiền minh sát tùy thuộc 
độc nhất vào những phấm chất tốt đẹp (ba-la-mật) và sự tu tập cá nhân của họ, và cũng còn tùy 
thuộc vào năm yếu tố: nhiệt tâm nỗ lực, niềm tin, sự thành thực, sức khỏe và trí tuệ. 

Mong rằng thông tin trên sẽ giúp các bạn đạt được lợi ích lớn nhất từ khóa thiền của bạn. 
Chúng tôi rất vui khi có được cơ hội đế phục vụ, và cầu chúc các bạn được bình yên và hòa họp 
từ kinh nghiệm vipassanã này. 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


THỜI KHÓA BIỂU 


Thời khóa biểu sau dành cho khóa thiền đã đuợc định rõ nhằm duy trì tính hên tục của 
việc thực hành. Đe có đuợc những kết quả tốt nhất, các thiền sinh nên tuân thủ chặt chẽ đến mức 
có thế thời khóa biếu này. 


4:00 

4:30 đến 6:30 
6:30 đến 8:00 
8:00 đến 9:00 
9:00 đến 11:00 

11:00 đến 12:00 
12:00 đến 1:00 
1:00 đến 2:30 
2:30 đến 3:30 
3:30 đến 5:00 

5:00 đến 6:00 
6:00 đến 7:00 
7:00 đến 8:15 
8:15 đến 9:00 
9:00 đến 9:30 
9:30 


Chuông báo thức 

Thiền trong thiền đuờng hoặc tại phòng riêng của mỗi nguời 
Ăn sáng 

Thiền tập thế trong thiền đuờng 

Thiền trong thiền đuờng hoặc trong phòng riêng của mỗi nguời 
theo chỉ dẫn của nguời thầy huớng dẫn 
Ăn trua 

Nghỉ ngơi và trình pháp với nguời thầy huớng dẫn 

Thiền trong thiền đuờng hay trong phòng riêng của mỗi nguời 

Thiền tập thế trong thiền đuờng 

Thiền trong thiền đuờng hoặc trong phòng riêng của mỗi nguời 

theo chỉ dẫn của nguời thầy huớng dẫn 

Nghỉ ngơi, uống trà 

Thiền tập thế trong thiền đuờng 

Trình pháp trong thiền đuờng 

Thiền tập thế trong thiền đuờng 

Giờ hỏi - đáp trong thiền đuờng 

Trở về phòng riêng đế nghỉ ngơi - tắt đèn 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 


Các khách lữ hành trên Đạo lộ của pháp (dhamma) thân mến! 

Hãy vui lên! 

Hãy giữ cho ngọn đuốc pháp sáng mãi! Hãy để cho ngọn đuốc ấy soi sáng cuộc sống 
hàng ngày của các bạn. Luôn luôn nhớ rằng, Pháp (Dhamma) không phải là một sự đào thoát. 
Pháp là một nghệ thuật sống: sống trong an bình và hòa họp với chính mình và với mọi người. 
Vì thế, hãy cố gắng sống một cuộc sống đúng pháp. 

Đừng quên những thời ngồi thiền hàng ngày vào mỗi sáng và mỗi chiều của bạn. 

Bất cứ lúc nào có thể, hãy tham dự những buổi thiền chung hàng tuần với các thiền sinh 
vipassanã khác. 

Mỗi năm dự một khóa thiền 10 ngày. Điều này chủ yếu đế giúp cho bạn tăng cường thêm 
sức mạnh. Với tất cả niềm tin, hãy đương đầu với những mũi nhọn quanh bạn một cách can đảm 
và vui vẻ. 

Gạt bỏ lòng sân hận, ác cảm và oán thù; phát ra lòng từ ái và bi mẫn, đặc biệt đối với 
những ai không hiếu pháp và đang sống một cuộc sống bất hạnh, cầu mong các hành vi cư xử 
đúng pháp của bạn sẽ chỉ cho họ thấy được con dường an bình và hòa hợp. cầu mong vẻ rực rỡ 
của pháp trên khuôn mặt bạn sẽ hấp dẫn ngày càng nhiều những người đang đau khố đến với đạo 
lộ của hạnh phúc chân thực này. 

Cầu mong tất cả chúng sanh được an vui, yên bình và giải thoát. 

Với tất cả lòng từ (mettã) của tôL 

S.N Goenka 



G.N.Goenka - THIỀN NGAY BÂY GIỜ 



